


TUỆ PHÁT TRIỀN ĐỊNH 


Nhà xuất bản Hồng Đức 


'LUỆ PHÁT TRIỂN ĐỊNH 


Chỉ dẫn thực hành các phương pháp thiền của Đức Phật 


Tác giả Äcariya Mahã Boowa Ñanasampanno 


Ãcariya Pañfiãvaddho Thera dịch sang tiếng Anh 


Cuốn sách này là món quà Pháp Bảo và chỉ được phát miễn phí 


"TUỆ PHÁT TRIỂN ĐỊNH 


Tác giả: Acariya Mahãä Boowa Nãnasampanno 


Dịch sang tiếng Anh: Äcariya Pañnavaddho Thera 
Dịch sang tiếng Việt: PT Minh Hạnh ,, Diệu Hạnh 


Không được phép bán Pháp như hàng hóa ở chợ. Được phép tái bản sách này dưới mọi hình thức để phát 
miễn phí như món quà Pháp bảo, và không cần xin bất kỳ giấy phép nào nữa. Cấm hoàn toàn việc tái bản 
sách này dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích thương mại. 


ISBN: 978-604-86-3647-0 
In tại xí nghiệp in Fahasa 
774 Trường Chinh, PIS 
Quận Tân Bình, TP HCM 


Liên hệ xin sách và góp ý xin gửi email tới d.dieuhanh(@gmail.com. 


“Quà Tháp bảo cao quý hơn mọi món quà khác!” 
Đác Thật 





Ngài Ẩcariya Maha Boowa Ñãnasampanno 
(1913-2011) 





Ngài Ãcariya Paññävaddho 
(1925 - 2004) 


Mục lục 


Lời giới thiệu 
Giới 

Định 1 

Định 2 

Định 3 

Tuệ 

Từ vựng 


Lời tán dương của Ngài Ãcariya Mahä Boowa 


11 
18 
29 
33 
42 
S6 
63 


Lời giới thiệu 


Cuốn sách “Tuệ phát triển Định” này là một trong số ít sách do 
Äcariya Mahä Boowa (Bhikkhu Ñãnasampanno) viết. Ngài trụ 
trì Thiền viện Trong rừng Baan Taad nằm tại vùng nông thôn 
gần ngôi làng nơi ngài đã sinh ra và lớn lên. Sau khi rời trường 
học, ngài đã tới chùa Bodhisomporn ở Udonthani, nơi ngài 
thọ giới Sãmanera theo Đại đức Chao Khun Dhammachedi. 
Khi ngài đến tuổi trưởng thành, ngài được thọ giới Tỳ-kheo và 
ít lâu sau ra đi tìm vị thầy dạy thiển cho mình. Ngài được dẫn 
tới gặp Ngài Äcariya Mun (Bhuridatta Thera) và Äcariya Mahä 
Boowa nói rằng ngay khi gặp ÄÃcariya Mun, ngài lập tức biết 
rằng đó là vị thầy của mình. Ngài học và tu tập dưới sự hướng 
dẫn của Äcariya Mun trong 9 năm đến khi Ãcariya Mun mất 
vào tuổi 80. Sau đó, Ãcariya Mahä Boowa tự mình tu tập trên 
đồi và trong rừng núi Thái Lan. Tiếp đó, ngài đi khắp các vùng 
trên đất nước, gần như đã qua tất cả các tỉnh. Khi ngài được các 
nhà hảo tâm dâng cúng mảnh đất gần làng của ngài để xây một 
thiển viện, ngài không du hành nữa mà sống tại thiển viện đó. 


Nhiều từ trong “Tuệ phát triển Định” được để nguyên tiếng 
Pali vì thường không có từ có nghĩa tương đương trong tiếng 


10 


Tuệ phát triển Định 


Anh; hy vọng độc giả thứ lỗi nếu gặp khó khăn khi đọc những từ 
này, nhưng tôi cho rằng người đọc thà không hiểu còn hơn hiểu 
sai. Tuy vậy, phần giải nghĩa từ khá súc tích ở cuối sách có bao 
gồm tất cả các từ Pali không được giải thích trong phần bài viết. 

Hy vọng cuốn sách này sẽ mang Pháp tới cho nhiều người 
và sẽ giúp họ nhận ra rằng Pháp sống động hiện vẫn còn đó và 
không chỉ là cái gì đó của quá khứ xa xôi hoặc tương lai xa vời 
dưới thời của vị Phật tương lai. 

Mong rằng tất cả những ai đọc cuốn sách này sẽ tìm được 
điều lợi ích giúp cho họ đạt đến Niết Bàn tối thượng. 


Bhikkhu Panñiavaddho 
Thiển viện trong rừng Baan Taad, 2003 


GIới 


Giới ~ là cái tạo ranh giới cho sự phóng dật, thể hiện cái tôi qua 
thân, khẩu và ý (“outgoing exuberance!”) trong hành động và lời 
nói của một người và trách nhiệm đối với các hành động đó và 
kết quả của chúng nằm trong tâm. 

Những người tốt không thích giao du với những người có tâm 
phóng dật không được kiềm chế bởi giới, và không ai tin người 
đó cả. Trong kinh doanh và các việc khác, thậm chí khi chỉ có 
một hay hai người không giữ giới và không thấy xấu hổ đối với 
hành động của mình, chắc chắn là nhóm xã hội nơi họ sinh sống 
không thể an toàn được lâu. Những người không giữ giới đó sẽ 
phá tan hoặc làm lộn xộn xã hội đó bằng cách này hay cách khác, 


ngay khi họ có dịp nhân lúc những người khác không cảnh giác. 


1. Outgoing exuberance - là dịch từ tiếng Thái “kanong”, thường hay 
được dịch là “hưng phấn”, “đầy nhiệt huyết” (Thai-English Students 
Dictionary - Mary Haas). Nhưng nghĩa khả dụng trong ngữ cảnh này 
khá đặc biệt, và có nghĩa là sự biểu lộ của bản ngã qua thân, khẩu, ý, và 
có liên quan đến quan điểm tự cao về mình mà việc biểu lộ đó được 
dựng lên để chỉ cả mình lẫn người khác. Tất cả những cái này đều phát 
sinh từ ô nhiễm gọi là “rãga fanhã” (tham ái). 


12 


Tuệ phát triển Định 


Giống như sống chung với con rắn độc hung đữ chỉ chực cắn ta 
khi không có gì để bảo vệ. 

Do đó, giới là Pháp bảo vệ cho cả thế gian, giữ cho thế gian 
mát mẻ và hạnh phúc, sao cho không có lý do để hồ nghi, ngờ 
vực, và bất tín khi mất lòng tin lẫn nhau dẫn đến xích mích và 
phiền toái. Những vấn đề này thường bắt đầu nhỏ thôi và rồi trở 
thành những vấn đề lớn, những điều không ai muốn. 

Có nhiều loại giới, nhưng ở đây ta chỉ xem xét ngũ giới, bát 
giới, thập giới và 227 giới mà những nhóm người khác nhau phải 
giữ cho phù hợp với hoàn cảnh, tuổi tác và tình trạng sức khỏe 
của mình. 

Ngũ giới quan trọng nhất đối với Phật tử tại gia, người luôn 
có quan hệ với xã hội theo nhiều phương diện. Họ nên duy trì 
những giới này như là thể hiện sự liêm chính của mỗi cá nhân 
riêng lẻ và của tất cả mọi người, do đó giữ cho họ khỏi bị chia rẽ 
khi họ thắng hay thua những người khác trong kinh doanh hay ở 
mọi nơi trong xã hội. 

Dễ dàng nhận thấy là ở nơi có một hay hai người cùng làm 
việc, trong cơ quan chính phủ hay công ty, người luôn giữ giới 
chính là người được đồng nghiệp quý mến, khen tặng và tin tưởng 
nhất trong mọi việc, như việc liên quan đến tiền bạc. Dù những 
người đó tiếp tục làm những việc đó hay chuyển đi làm nơi khác, 
họ luôn được yêu mến và kính trọng ở mọi nơi, vì khi họ giữ giới, 
nghĩa là họ cũng có Pháp trong tâm — như hương vị của thức ăn 
không thể tách rời khỏi bản chất của nó. Và ngược lại, khi những 
người đó có Pháp trong tâm, họ cũng có giới, nên khi họ phạm 


Giới 


một số giới nào đó, cũng có nghĩa là lúc đó họ không có Pháp 
trong tâm, vì Pháp luôn đi liền với tâm và giới đi liền với lời nói 
và hành động. Do đó, lời nói và hành động biểu lộ trạng thái của 
tâm -— tâm là vị chỉ huy và là người chịu trách nhiệm. 


Nếu tâm luôn có Pháp trong mình, cách mà hành động của 
thân và khẩu thể hiện ra thường trong sạch và không ai có thể 
chê trách được. Do đó, người thể hiện hành động và lời nói trong 
sạch, thông qua những hành động và lời nói đó, là người có Pháp 
trong tâm, và có đạo đức trong hành động, lời nói và ý nghĩ của 
mình. Điều này có hấp lực đối với tâm của những người khác ở 
mọi nơi, nên họ hướng tới những người đó - và do đó họ luôn 
nổi tiếng và được ngưỡng mộ trong mọi thời đại. 

Kể cả những người không thể nâng hành động, lời nói và tâm 
ý của họ theo cách tốt đẹp như vậy vẫn tôn trọng và cung kính 
những người có hành động, lời nói và ý nghĩ đạo đức hơn, cũng 
như tất cả chúng ta tôn trọng và cung kính Đức Phật và các đệ 
tử thực thụ của Ngài. Điều đó cho thấy rằng ứng xử có đạo đức, 
nghĩa là tốt và thiện, luôn là điều mọi người trên thế gian trân 
quý, mong ước, và không bao giờ lỗi thời. 

Tuy vậy, có lúc ta thấy rằng bản chất của ứng xử có đạo đức 
biến thái khỏi “bản chất tiềm tàng” thực sự của nó thành các chủ 
thuyết và tập quán dựa trên nền tảng quốc gia, đẳng cấp xã hội 
hay văn hóa của mỗi dân tộc. Đó là lý do ứng xử có đạo đức trở 
nên mang tính quốc gia, đẳng cấp xã hội hay hệ thống thờ cúng 
tôn giáo theo các chủ thuyết phổ biến đó; và do đó người trên 
thế gian thường chỉ trích và kết tội nhau. Nhưng ngoài ra, ứng xử 
đạo đức còn là một cách tạo phước báu, luôn có thể dẫn thời đại 


13 


14 


Tuệ phát triển Định 


đến phát triển và tiến bộ một khi con người trên thế gian này vẫn 
còn quan tâm đến việc chấn chỉnh hành động ở thân, khẩu và ý 
của chính mình cho phù hợp với các ứng xử có đạo đức. 


Mỗi khi thế gian xảy ra chuyện náo động và bất ổn, ta thấy rõ 
đó là do con người thiếu ứng xử có đạo đức và ngày nay, nếu con 
người không nỗ lực hoàn thiện mình theo đúng bản chất ứng xử 
có đạo đức, chiến tranh khốc liệt sẽ nhanh chóng bùng nổ giữa 
các cường quốc trên thế giới và những người nắm giữ quyền lực 
cũng không tồn tại được và tất cả họ cũng sẽ bị tiêu diệt. 

Nhưng, cụ thể trong từng gia đình, nếu không giữ đầy đủ các 
giới, nền tảng của ứng xử đúng mực, thì cả vợ lẫn chồng đều thiếu 
sự tin tưởng lẫn nhau. Họ sẽ nhanh chóng thắc mắc và nghi ngờ 
rằng người kia có quan hệ với người đàn ông hay đàn bà khác, 
và ngoại tình. Điều đó có nguy cơ hủy hoại sự hòa hợp và thịnh 
vượng của gia đình họ. Nếu mất ứng xử có đạo đức đến mức đó, 
sự bất toại nguyện trong tâm họ sẽ trổ quả và họ sẽ nhận toàn 
phiền toái và lo âu. Thậm chí công việc, nền tảng cho một cuộc 
sống gia đình bền vững cũng bị đổ vỡ, và các con đều bị dính 
vào bầu không khí nặng nề chia ly. Nhưng những ai tiếp tục ứng 
xử theo cách không có đạo đức, mà thường là càng ngày càng tệ 
hơn, sẽ thấy rằng chẳng chóng thì chây tất cả những øì đã được 
xây dựng vững chắc bỗng dưng bùng nổ thành chia lìa và rắc rối. 
Như một bình đây nước bị đập và vỡ và tất cả nước trong đó bị 


đổ và tràn ra cùng một lúc. 


Do đó, nếu thế giới muốn văn minh và thịnh vượng, toàn thế 
giới vẫn cần phải tuân thủ các chuẩn mực đạo đức - và, thực lòng 


Giới 


mà nói, ai có thể phản đối nguyên tắc của chân lý, là ứng xử có 
đạo đức, đã có trên thế gian từ vô thủy cơ chứ? 

Không cần phải xin giới cho những ứng xử có đạo đức tự 
nhiên từ một vị sư hay một vị nào đó có chức sắc trong chùa 
hoặc ở đâu đó thì mới có được đạo đức. Vì nếu một người tôn 
trọng và quý những tính cách thiện, tốt đẹp và thanh nhã trong 
mình, và nếu người đó ứng xử theo cách đó đối với bản thân và 
những người khác, tránh những hành xử đi ngược lại những ứng 
xử tốt đẹp đó, điều đó cho thấy anh ta ứng xử có đạo đức trong 
tính cách của mình. 


Những lý do mà đạo đức sinh khởi trong tâm và trong hành 
xử của một người là: 

Thứ nhất - đạo đức có từ “bản chất tiềm tàng” của một con 

người, như đã nói đến ở trên. 

Thứ hai - đạo đức sinh từ việc thân cận bậc trí hiền, như các vị 

ẩn tu và các vị thây - và sau khi học hỏi từ các vị đó, người này 

đem những gì được dạy về ứng xử có đạo đức vào thực hành. 

Hai điều này là đủ để cho việc ứng xử có đạo đức được sinh 
khởi ở một con người, và giúp cho người đó trở thành một người 
luôn có ứng xử có đạo đức trong mình. 

Hai điều này cũng đủ để giữ uy tín của bản thân người đó và 
gia đình người đó trong mọi hình thái xã hội người đó phải quan 
hệ, và giúp họ khỏi bị thắc mắc và nghi ngờ trong gia đình lẫn với 
bạn bè. 


15 


1ó 


Tuệ phát triển Định 


Phật tử tại gia có thể chỉ thực hành ŠS giới, và nếu hành động 
của họ nằm trong khuôn khổ của ứng xử có đạo đức, nó sẽ giúp 
họ và gia đình họ sống thanh thản với tâm trong sạch. 


8, 10 và 227 giới dựa trên Š giới và càng tinh tế dần lên đối 
với những vị muốn thực hành ứng xử có đạo đức ở mức độ cao 
hơn. Nhưng cả trong việc thực hành trì giới lãn để ý vào việc làm, 
nguyên tắc hay phương pháp rất khác nhau giữa người giữ Š giới 
với người giữ nhiều giới hơn. 

Tóm lại, giới ở từng mức độ là để kiểm soát thể hiện bên ngoài 
của các hoạt động từ thân và khẩu. Đối với người thực hành giới 
đúng đắn, giữ giới còn phục vụ cho mục đích sống một cách 
“thanh bình” với tâm thanh thản và hạnh phúc. Và nếu người 
đó quan hệ với những người khác, mà cũng trì giới, một điều rất 
quan trọng là chính người đó phải là người tốt đã. Nhưng những 
ai có tâm tầm thường hoặc thấp kém không thể hiểu được sự cần 
thiết của giới, vì họ không muốn trở thành người tốt hoặc có liên 
hệ tới thế giới của những người tốt, và họ luôn cố gắng để phá 
hoại hạnh phúc của người khác và gây phiền nhiễu và sân hận 
trong thế gian bất kỳ khi nào họ có dịp. 

Ta không nên nghĩ rằng ứng xử có đạo đức là một căn mà 
chỉ có con người mới có, thậm chí con vật cũng có thể có vài 
khía cạnh của hành vi đạo đức. Ta chỉ cần quan sát những con 
vật được người nuôi trong nhà sẽ thấy ở mức độ nào đó, tâm và 
hành vi của loài vật cũng thấm đượm bản chất của Pháp. 


Người luôn có hành vi đạo đức như nền tảng trong tính cách 
của mình, ngoài việc có bản tính tốt, được tin tưởng và được 


Giới 
nhiều người biết đến trong làng, trong quận, cũng sẽ tốt trong 
chính mình từng ngày trong kiếp này và cả trong kiếp tới nữa. 


Do đó, ứng xử có đạo đức là một phẩm chất luôn cần thiết 
trên thế gian. 


17 


Định I1 


"Tát cả các đề mục thiền (kammafthäna-dhamma) đều để kiềm 
thúc sự phóng dật của tâm. Tâm không gắn vào đề mục sẽ phóng 
đật suốt cả cuộc đời. Điều này diễn ra như vậy từ lúc mới sinh ra 
đến lúc tuổi đã già, đối với cả người giàu lẫn người nghèo, người 
thông minh và người ngu độn, người quyền cao chức trọng đến 
người vô danh tiểu tốt, người mù, người điếc, người liệt giường 
chiếu, người tàn phế, tật nguyền, và vô vàn loại người khác. 

Theo Phật Pháp, những người như vậy đều ở trong giai đoạn 
tâm còn phóng dật. Xét theo mức độ hạnh phúc trong tâm thì 
tâm họ không cao thượng, họ không hài lòng, họ là những người 
bất hạnh, và khi họ chết, họ thất bại trong mọi đường - như cái 
cây có thể có rất nhiều cành, hoa, và quả, nhưng nếu cái rễ chính 
của nó bị hoại, thì nó sẽ chết và mất mọi sự tuyệt vời của nó và 
mọi thứ còn lại. Nhưng khác với thân thể của một người đã chết, 
thân cây hay cành cây còn có thể có ích lợi gì đó. 

Ảnh hưởng tai hại của tâm còn phóng dật thể hiện bản ngã 
qua thân, khẩu, ý, một tâm không có Pháp làm lính gác, là tâm 
không bao giờ hạnh phúc thực sự, và thậm chí nếu đạt được hạnh 


Định 1 


phúc do tâm phóng dật tìm kiếm được thì đó cũng chỉ là thứ 
hạnh phúc của một vở diễn trong đó con người đóng một vai 
diễn(như một diễn viên), càng làm tăng trưởng thêm sự phóng 
dật, làm tâm càng ngày càng đi theo con đường sai lệch, mà 
không phải là thứ hạnh phúc làm ta thỏa mãn thực sự. 


SAMADHH (định) - nghĩa là sự tĩnh lặng hay ổn định của 
tâm, là cái đối nghịch với tâm phóng dật. Nhưng mặt khác, tâm 
lại không muốn uống “thuốc”, và thuốc chính là đề mục thiển 
(kammafthäna). 


Việc còn phóng dật của tâm là kẻ thù của mọi chúng sinh từ 
muôn đời, và người nào muốn làm tâm phóng dật thuyên giảm 
cần phải bắt tâm uống fhuốc - nghĩa là trú vào đề mục thiền 
(kammafthäna). 

Uống thuốc có nghĩa là luyện cho tâm theo Pháp và không 
cho nó đi theo đường riêng của nó, vì tâm luôn thích lấy việc 
“hướng ngoại” hay “phóng dật” làm bạn đồng hành. Nói cách 
khác, uống thuốc có nghĩa là tâm lấy Pháp làm lính canh cho 


mình. 
PHÁP LÀM LÍNH CANH CHO TÂM 
CÓ TÊN LÀ KAMMATTHÃNA (ĐỀ MỤC THIỀN) 


Có 40 đề mục thiền (kammaffhäana) khác nhau phù hợp với 
căn cơ của từng người. Đó là: 


19 


20 


Tuệ phát triển Định 


1. 


10 đề mục Kasina Những vật để nhìn chằm 
chằm vào và tập trung 
chú ý tới 

10 đề mục Asubha Quán chiếu những trạng 
thái phân hủy của xác 
chết 

10 đề mục A1ssafi Các đề mục quán khác 
nhau 

4 đề mục Braltnavihära Từ, bị, hỉ, xả 


1 đề mục Ähärapatikkilasaññaä Quán tưởng sự đáng kinh 
tởm của thức ăn 

1 đề mục Catudhatuuavatthana Xác định tứ đại 

4 đề mục Aripa Phát triển bốn tầng thiền 
định /häna vô sắc 


Ở đây chúng ta sẽ giới hạn trong việc xem xét một vài phương 


pháp được sử dụng rộng rãi và cho kết quả đáng hài lòng. Các 


phương pháp đó bao gồm: 


1. Quán niệm 32 bộ phận cơ thể, bao gồm: kesã (tóc), 
lomä (lông), nakhã (móng), danfã (răng), taco (da), v.v... 
Nhóm các bộ phận đầu tiên này được gọi là 5 đề mục thiền “5 
Kammatfthana”. 

2. Quán niệm đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. “Buddha”, 
“Dhamma', và “Sangha”. 

3... Quán niệm hơi thở Änäpãnasafi (Biết việc hít vào và thở 
ra). 


Sử dụng phương pháp nào phải phù hợp với đặc điểm của mỗi 


người, vì tính cách của mỗi người khác nhau, và việc dạy rằng mỗi 


Định 1 


người chỉ nên sử dụng một loại đề mục thiền (kamưna{fhäna) có 
thể rõ ràng là chướng ngại cho một số người, do đó hạn chế họ 
đạt được những kết quả họ đáng đạt được. 


Khi thấy một phương pháp thiền phù hợp với căn cơ của 
mình, hành giả phải hướng tâm bắt đầu thực hành với việc niệm 
lặp đi lặp lại để chuẩn bị (parikammna), ví dụ “kesã” (tóc). Hành 
giả phải niệm thầm tóc trong tâm mà không đọc thành tiếng, và 
đồng thời chú tâm vào tóc. Tuy nhiên, nếu hành giả thấy việc chỉ 
suy nghĩ không thể nắm giữ được tâm, hành giả có thể lặp đi lặp 
lại đối tượng để chuẩn bị giống như tụng kinh để cho âm thanh 
thu hút tâm và tâm trở nên yên tĩnh và an bình. Hành giả cần tiếp 
tục niệm lặp đi lặp lại đối tượng để chuẩn bị đến khi tâm trở nên 
yên tĩnh thì hành giả có thể ngưng. Nhưng dù sử dụng đối tượng 
lặp đi lặp lại để chuẩn bị nào đi chăng nữa, hành giả cũng phải giữ 
sự hay biết vào đề mục thiền (kamưnaffhana) này. Nghĩa là như 
trong ví dụ trên về tóc “kesã”, hành giả phải giữ sự hay biết của 
tâm ở tóc của hành giả. 

Nếu hành giả sử dụng một trong các niệm lặp đi lặp lại để 
chuẩn bị là “Buddho”, “Dhammo”, hay “Sangho”, hành giả cần 
thiết lập nhận biết về chỉ một từ đó ở trong tâm. Việc này không 
giống với các loại đề mục thiền khác, vì ở đây hành giả chỉ niệm 
“Buddho” (hoặc “Dhammo”, hay “Sangho”) sao cho từ đó luôn 
thường xuyên tiếp xúc với tâm và ở trong tâm cho đến khi người 
niệm “Buddho” và “người biết”, chính là tâm, thấy nhập làm một. 

Nếu hành giả thấy việc niệm để chuẩn bị “Dhømmo” hay 
“Sangho” phù hợp với tính cách của mình hơn, thì hành giả cần 
niệm từ đó sao cho nó luôn tiếp xúc với tâm và ở đó cho đến 


21 


22 


Tuệ phát triển Định 


khi thấy nó nhập vào với tâm. Cũng làm giống hệt với đề mục 
thiền “Buddho”. 


Anãpänasati Bhãvanã (Thiền quán niệm hơi thở, phát triển 
sự tỉnh giác về hơi thở) dùng hơi thở như là sự trợ giúp có tiêu 
điểm của tâm và bao gồm việc biết và tỉnh giác (safi) về hơi thở 
vào và hơi thở ra. 

Để biết về việc thở, hành giả trước tiên cần chú tâm vào cảm 
giác của hơi thở ở mũi hoặc hàm ếch (vòm của miệng), nếu thấy 
phù hợp, vì đây là nơi hơi thở có tiếp xúc đầu tiên, và hành giả có 
thể sử dụng nơi đó như tiêu điểm để giữ chú tâm. Làm như vậy 
cho đến khi thành thục, và hơi thở vào và thở ra trở nên càng lúc 
càng nhẹ nhàng hơn nữa, hành giả sẽ dần dần biết và hiểu được 
bản chất của việc tiếp xúc của hơi thở vào và hơi thở ra, cho đến 
khi dường như việc thở diễn ra ở hoặc là giữa ngực hay ở huyệt 
đản trungẺ. 

Đến lúc đó, hành giả cần chú tâm vào việc thở ở tại điểm đó 
và không được lo nghĩ về việc chú tâm vào việc thở ở chóp mũi 


2. Không thể làm cách này khi hành giả mở miệng, phải để cho hơi 
thở là luồng khí không đi qua vòm miệng. Nhưng dù sao, nhiều người 
có cảm giác rõ ràng ở điểm này như thể không khí qua lại nơi đây. 


3. Hơi thở được thấy (hay cảm nhận) ở giữa ngực hay huyệt đản 
trung, cũng nhiều như ở chóp mũi ở những thời kỳ đầu của việc tu tập. 
Khi được hỏi, tác giả nói rằng “giữa ngực” và “huyệt đản trung” là điểm 
ở cuối của xương ức. Nhưng ngài cũng nói rằng nếu hành giả hiểu là có 
hai điểm riêng biệt, thì điểm nào cũng có thể là vị trí để biết hơi thở, 
hành giả cũng không bị sai. 


Định 1 


hoặc vòm họng, hay để nhận biết chạy theo luồng hơi thở vào và 
ra trong nhận biết. 

Khi chú tâm vào hơi thở, hành giả cũng có thể niệm “Buddho” 
cùng lúc với hơi thở như là niệm chuẩn bị để giám sát việc hít 
vào thở ra, để trợ giúp cho “người biết hay cái biết” và khiến cho 
“người biết hay cái biết” sáng tỏ về hơi thở. Khi đó, hơi thở sẽ 
hiện ra càng lúc càng rõ ràng trong tâm. 

Sau khi đã thuần thục với hơi thở, mỗi khi hành giả chú tâm 
vào quá trình thở, hành giả cần chú tâm cố định ở điểm giữa ngực 
hay huyệt đản trung. 

Điều quan trọng là cần thiết lập được chánh niệm. Hành giả 
phải thiết lập được tỉnh giác để kiểm soát tâm sao cho hành giả 
cảm nhận được hơi thở mỗi thời khắc nó vào hoặc ra, cho dù hơi 
thở ngắn hay dài, cho đến khi hành giả biết rõ ràng hơi thở dần 
dần thanh nhẹ hơn trong mỗi hơi thở - và đến khi cuối cùng thấy 
rõ ràng là hơi thở vi tế và thanh nhẹ nhất và tâm hội tụ vào và trở 
thành một. Ở giai đoạn này hành giả cần giữ chú tâm vào duy 
nhất hơi thở trong tâm, và không cần lo đến việc niệm các từ để 
chuẩn bị, vì đã biết được hơi thở vào và ra, và ngắn hay dài, niệm 
chuẩn bị chỉ có mục đích làm tâm (ciffa) trở nên vi tế hơn. 


Khi hành giả đã đạt được mức độ vi tế nhất của việc thở, tâm 
(ciffa) sẽ sáng rõ, mát mẻ, tĩnh lặng, hạnh phúc, và chỉ biết tâm 
- và sẽ không còn liên hệ gì với những thứ gây phiền toái nữa. 
Thậm chí nếu cuối cùng, hơi thở không còn liên hệ với chính 


4. Nói cách khác, dường như tâm (ciffa) là cái đang thở, và cái đang 
thở là tâm (ciff4). 


23 


24 


Tuệ phát triển Định 


hành giả lúc đó nữa, cũng không có lo lắng gì vì tâm (ciffa) cũng 
sẽ xả bỏ gánh nặng đó và chỉ có biết một mình tâm thôi. Nói cách 
khác, không còn tính đôi (ekaggatarammana). 

Đó là kết quả thu được từ việc phát triển tu tập Thiền quán 
niệm hơi thở Ânäpäãnasati Kammatthäna. Nhưng cũng cần hiểu 
rằng dù thực hành đề mục thiền nào đi chăng nữa, và cho dù 
hành giả là ai đi nữa, thì đây cũng là loại kết quả sẽ phải đạt được. 


Đối với việc phát triển trong giai đoạn chuẩn bị (parikamma 
bhãyanä); bằng việc dùng một trong những hình thức đề mục 
thiền (kammaffhana) này để kiểm soát tâm bằng tỉnh giác, hành 
giả sẽ dân dần có thể uốn nắn được sự phóng dật của tâm. Tĩnh 
lặng và hạnh phúc sẽ sinh khởi và phát triển, và sẽ chỉ có một thứ 
ảnh hưởng đến tâm, đó duy nhất là sự biết tâm mà không có bất 
kỳ sự cản trở hay xao lãng nào, vì không øì có thể kích thích hay 
làm phiền toái được tâm làm nó tuột khỏi trạng thái này. Đây là 
bản chất tự nhiên của hạnh phúc trong tâm, chỉ có tâm tự do khỏi 
mọi sự tưởng tượng và tạo dựng ý nghĩ hão huyền. 


Khi đạt được trạng thái này, hành giả sẽ biết được điều kỳ 
diệu phi thường trong tâm, cái hành giả chưa bao giờ gặp được 
trước đây. Đó là trạng thái hạnh phúc sâu đậm, hơn tất cả những 
gì hành giả đã từng trải nghiệm trước đây. 

Cũng có thể, khi thực hành một loại để mục thiền 
(kammaffhäna) này, các đặc tính về hình tướng của đề mục thiển 
đó có thể hiện ra đối với một số người. Ví dụ, tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân; hay xương, v.v., bất cứ cái gì trong số đó có thể 
hiện ra và được nhìn thấy rõ ràng trong tâm, như thể người đó 


Định 1 


nhìn thấy bằng chính mắt mình. Nếu điều đó xảy ra, hành giả cần 
chú tâm vào đó và nhìn nó rõ ràng cho đến khi nó gắn chặt trong 
tâm, và hành giả chú tâm vào nó, giữ được nó như vậy và gắn chặt 
ở trong tâm càng lâu thì càng tốt. 


Khi đề mục thiền đã được gắn chặt trong tâm hành giả, hành 
giả cần phải hiểu giá trị của nó một cách đúng đắn bằng việc chú 
ý đến các khía cạnh bất toại nguyện và đáng ghê tởm của nó, 
vì đó là bản chất của mọi bộ phận cơ thể, cả bên ngoài lẫn bên 
trong. Rồi chia cơ thể ra làm nhiều phần, hoặc các nhóm bộ phận 
theo bản chất của chúng. Hành giả có thể gộp nhóm như tóc, 
lông, thịt, xương, v.v.; và hành giả có thể quán thấy chúng thối 
rữa và phân hủy, bị đốt cháy, bị kền kền, quạ rỉa hay chó ăn, và 
thấy chúng phân tách thành các yếu tố cơ bản - đất, nước, lửa, 
gIÓ. 

Dù hành giả có ít hay nhiều kinh nghiệm, thực hành cách này 
luôn mang lại rất nhiều lợi ích khi nó được thực hiện với mục 
đích làm tâm thuần thục trong việc nhìn được thân, với mục 
đích thấy được thực sự thân là gì, và với mục đích hạn chế và loại 
trừ ảo tưởng về bản chất của thân, ảo tưởng này là cái làm tăng 
trưởng tham ái (zãga tanha) - là một khía cạnh của tâm phóng 
đật hoang đại, không được kiểm soát. Tâm của hành giả khi đó 
sẽ dần dần an tĩnh và vi tế hơn. 

Điều quan trọng là khi các bộ phận của cơ thể hiện ra, hành 
giả không được làm ngơ và bỏ qua chúng, hoặc sợ hãi chúng, mà 
hành giả cần giữ chúng ngay trước mình lúc đó và tại đó. 


25 


26 


Tuệ phát triển Định 


Khi người thực hành thiền đã nhìn thấy thân này đến khi nó 
đã lưu chặt ở trong tâm, người đó sẽ thấy chán ngán chính mình 
và cảm thấy buồn thương và khốn khổ cho chính mình đến mức 
người đó cảm giác khiếp đảm và sốc. Thêm nữa, tâm của người 
nhìn thấy được thân và đối mặt với thân đó trong khi hành thiền 
có thể đạt được định sanadÏh¡ rất nhanh, và việc thực hành quán 
thấy thân sẽ làm tuệ giác người đó rõ ràng cùng lúc với tâm trở 
nên an tịnh. 

Hành giả không thấy được các bộ phận cơ thể cần hiểu rằng 
mọi việc hành thiền chuẩn bị (parikamma bhãvanä) đều nhằm 
mục đích đưa tâm (ciffa) đến trạng thái an lạc, do đó hành giả 
không nên nghi ngờ về bất kỳ phương pháp nào rằng chúng sẽ 
không đưa tâm (ciffa) đến trạng thái an tĩnh, và để rồi sau đó 
nhận ra được mối nguy hiểm” bằng tuệ giác. Hành giả cần quyết 
tâm hành bất cứ loại thiền nào mình thực hành, và niệm lặp đi 


5. Vì hành giả sử dụng các bộ phận cơ thể như là đề mục thiền kzm- 
mafthäna, khi định samadhi tăng trưởng, tuệ giác sẽ tự động tăng 
trưởng, nhìn thấy được bản chất chân thật của thân là vô thường, khổ, 
vô ngã và bất tịnh (amicca, dukkha, anaffä, và đáng ghê tởm). Trong 
các hình thức thiền khác, như là thiền quán niệm hơi thở ãnãpãnasafi, 
cần cố gắng chuyển sang quán thân, và các hình thức thiền tương tự 
như vậy khi định samadhi được tăng trưởng, nhưng với việc quán thân, 
nó vốnlà một phần luôn có của việc hành thiền. 


6. Nguy hiểm - nghĩa là mối nguy hiểm của thân này có thể chết bất 
kỳ lúc nào do một trong số rất nhiều nguyên nhân, và cũng thấy mối 
nguy hiểm của các ô nhiễm (kilesa) có thể đưa con người tới những cõi 
tái sinh xấu hoặc kinh hoàng. 


Định 1 


lặp lại từ chuẩn bị phù hợp với mình, mà không được nản lòng 
hoặc muốn bỏ cuộc. 


Cần nhận ra rằng thực hành phương pháp thiền nào cũng 
đều đưa đến một đích giống nhau như các phương pháp khác, 
và cũng cần nhận thấy rằng tất cả mọi phương pháp này của 
Dhamma đều đưa tâm đến bình an và hạnh phúc — hay nói cách 
khác, tới Niết bàn - là đích cuối cùng của mọi loại hành thiền. 
Do vậy, hành giả cần tu tập thiển của mình mà không cần lưu 
tâm đến các loại thiền khác, nếu không hành giả sẽ rơi vào trạng 
thái nghi hoặc và đễ thay đổi, và không thể quyết định được cái 
nào là đường đúng, điều này sẽ là chướng ngại thường xuyên đối 
với tâm (ciffa) của hành giả, và do vậy sẽ ngăn hành giả thực hiện 
quyết tâm ban đầu của mình. 


Thay vào đó, hành giả cần quyết tâm luôn chánh niệm trong 
tu tập, và không được sắp xếp giới (siÍ4), định (samadli), và tuệ 
(paññaä) theo một trật tự đặc biệt nào, hoặc để chúng rời xa tâm, 
vì ô nhiễm (kilesa) của tham, sân, si, và các ô nhiễm khác, nằm 
sẵn ở trong tâm và không ai sắp xếp chúng theo thứ tự” cả. Khi 
hành giả nghĩ theo các cách tà quấy, nó khơi dậy ô nhiễm trong 
tâm hành giả. Hành giả không quyết định hoặc sắp xếp cái này sẽ 


7.. Đoạn này có nghĩa là hành giả cần phải phát triển giới (s7lz), định 
(samadli), và tuệ (paññaä) đồng thời, vì ô nhiễm (kilesa) sinh khởi 
hết sức tùy tiện, và trong bất kỳ tình huống nào, hành giả luôn cần 
một trong những phương pháp giới (sil4), định (samadhi), hay tuệ 
(paññä) để chữa các loại ô nhiễm (kilesa) cụ thể. Do vậy hành giả 
không thể chiến đấu thành công được với nhiều loại ô nhiễm (kilesa) 
đang trỗi dậy nếu hành giả chỉ phát triển giới (sila), định (samadli), và 
tuệ (paññä) theo thứ tự cái trước cái sau. 


27 


28 


Tuệ phát triển Định 


xuất hiện trước, cái kia sẽ phải xuất hiện sau, vì nếu nó là ô nhiễm 
thì ngay lập tức hành giả suy nghĩ sai lệch, và dù ô nhiễm là kiểu 
gì đi chăng nữa, nó cũng hiện lên, và chúng đều tạo phiền toái 
hay tham đắm theo một cách như nhau. Các ô nhiễm luôn có 
bản chất như vậy, và không có sắp xếp trật tự cho ô nhiễm khởi 
sinh vì tất cả mọi ô nhiễm đều có thể gây khó chịu và tham đắm. 


Do vậy, để chữa bệnh ô nhiễm, hành giả không được đợi để 
thiết lập giới (siÍa) trước, rồi đến định (samadli) thứ hai, và tuệ 
(pañña) thứ ba - cách này có thể được gọi là “phát triển định 
(samadi) dân dân từng bước một” - vì như vậy luôn là quá khứ 
và tương lai, và hành giả không bao giờ có thể đạt được an bình 
và hạnh phúc. 


Định 2 
Tuệ phát triển Định 


Mục đích thực sự của việc hành thiền là đưa đến an tĩnh trong 
tâm. Nếu hành giả không đạt được an tĩnh bằng cách làm lắng dịu 
tâm thông qua một phương pháp niệm chuẩn bị (parikamma), 
hành giả cần chính phục tâm bằng cách dọa dẫãm. Nói cách khác, 
bằng cách dùng trí tuệ để tìm kiếm và thẩm tra những thứ tâm 
(ci#a) bám dính vào, và tùy vào khả năng thành thục của trí tuệ 
mỗi người, để tìm một cách thúc giục tâm (c¡ffa) không vâng 
lời bằng điều mà trí tuệ khám phá cho đến khi tâm hư đó đầu 
hàng trí tuệ và tâm chấp nhận sự thật về những thứ nó bám dính 
vào. Khi đó, tâm không thể bị xao lãng và lăng xăng và phải rơi 
vào trạng thái an tĩnh; theo đúng cách một con vật nuôi “có tâm 
phóng dật, hoang dại” cần phải được dạy đỗ, uốn nắn bằng cách 
điều phục nó thường xuyên để nó chịu đầu hàng nghe theo ý 
nguyện của chủ nhân. 


Câu chuyện sau có thể giúp diễn tả phương pháp này. Trong 
khoảnh đất có ít cây và mỗi cây đứng tách một mình, nếu một 
người muốn chặt một cây, người đó có thể làm nó đổ về nơi 
người đó muốn. Rồi người đó có thể nhấc cái cây đó lên dùng 
vào việc anh ta muốn mà không gặp trở ngại. 


Định 2 


Nhưng nếu anh ta muốn chặt cây trong rừng nơi cành của nó 
vướng mắc vào các cây và các dây leo khác, anh ta sẽ khó lòng 
đốn được cây cho nó đổ về phía mình muốn. Do đó, thợ đốn cây 
cần dùng trí khôn và kiểm tra kỹ càng xem cái gì đang vướng vào 
cây đó, và sau khi đã chặt đi tất cả những thứ vướng víu đó, anh 
ta có thể đốn cây về phía anh ta muốn và sử dụng nó theo cách 
của mình mà không gặp khó khăn gì. 

Tất cả chúng ta đều có những tính cách giống như hai cái cây 
này, một số loại người không có nhiều thứ xung quanh để làm 
gánh nặng cho tâm trí của họ. Khi họ chỉ dùng niệm “Buddho”, 
“Dhammo” hay “Sangho”, tâm (ciffa) đã có thể trở nên an tĩnh 
và rơi vào trạng thái định (samadi). Đó là nền tảng để phát 
triển tuệ (paññä) và giúp họ tiến lên đễ dàng - đó gọi là “ĐỊNH 
PHÁT TRIỂN TUỆ”. 


Nhưng có những người có nhiều thứ xung quanh làm nặng nề 
và đè nặng tâm trí họ và bản tính của họ làm họ thích suy nghĩ 
nhiều. Nếu họ tập luyện bằng phương pháp niệm chuẩn bị như 
nêu trong chương trên, họ không thể làm tâm (c/ffa) rơi vào an 
tĩnh của định (samadi). Do đó, họ cần phải sử dụng cẩn thận trí 
tuệ để kiểm tra các nguyên nhân, để cắt đứt gốc rễ gây nên sự xao 


lãng bằng phương pháp trí tuệ. 


Trí tuệ sẽ rầy la những thứ mà tâm (ciffa) bám chặt, cái mà 
tâm (c¡ffa) biết về chúng sẽ không thể cao hơn những gì trí tuệ 
hiển lộ, do vậy tâm (ciffa) sẽ rơi vào trạng thái an tĩnh và đạt tới 


định (samadli). 


30 


31 


Tuệ phát triển Định 


Do vậy, những người thuộc loại này cần luyện tâm (ciffa) để 
đạt định (samaädhi) bằng cách dùng trí tuệ, có thể gọi là “TUỆ 
PHÁT TRIỂN ĐỊNH ”- và đây cũng là tựa để cho cuốn sách này. 


Khi định (samadhi) phát triển vững chắc bằng cách sử dụng 
trí tuệ, định (samadli) lại trở thành nền tảng để phát triển tuệ 
giác ở mức cao hơn. Giai đoạn này lại tuân theo nguyên tắc cơ 
bản là “ĐỊNH PHÁT TRIẾN TUỆ”. 


Một người muốn rèn luyện tâm cho thuần thục, và để biết cái 
gì ở đẳng sau những trò lừa đảo của các ô nhiễm (&kiÍes4), người 
đó cần không bị bám dính vào việc học và nghiên cứu trong Phật 
Pháp đến mức làm ô nhiễm tăng trưởng. Nhưng người đó cũng 
không thể không học và nghiên cứu, vì điều đó cũng nằm ngoài 
lời dạy của Đức Phật. Cả hai con đường đó đều đi ngược lại mục 
đích mà Đức Phật muốn hành giả vươn tới. 

Nói cách khác, khi hành giả hành thiền để phát triển định 
(samadli), thì đừng để tâm (ciffa) bám níu vào những gì hành 
giả đã được học, vì nó sẽ dẫn tới suy nghĩ về quá khứ hay tương 
lai. Thay vào đó, hành giả cần giữ tâm (c¡ffa) ở trong hiện tại, 
nghĩa là khía cạnh của Pháp mà người đó đang phát triển phải là 
mối quan tâm duy nhất. 

Khi có câu hỏi hoặc điểm nghi hoặc nào đó về tâm (ciffa) của 
mình mà hành giả không giải quyết được, hành giả có thể kiểm 
tra bằng cách nghiên cứu và học sau khi đã kết thúc việc thiền. 
Nhưng sẽ là sai nếu luôn luôn kiểm tra việc thực hành của mình 


với cái đã học được, vì đó chỉ là hiểu biết về trí óc suông, mà 


Định 2 


không phải là hiểu biết có được từ việc thực hành thiền, và đó 
không phải là cách đúng đắn. 


Tóm lại, nếu tâm (c/ffa) đạt được an tĩnh bằng một đề mục 
thiển định (samafha), đó là bằng việc niệm chuẩn bị một khía 
cạnh của Pháp, hành giả cần tiếp tục phương pháp đó. Nhưng 
nếu tâm (ciffa) chỉ an tĩnh khi dùng trí tuệ, sử dụng nhiều biện 
pháp phù hợp khác nhau để vượt qua chướng ngại, thì hành giả 
cần luôn sử dụng trí tuệ để giúp đạt an tĩnh. 

Kết quả đạt được bằng việc tu tập theo hai cách này (định 
phát triển tuệ, và tuệ phát triển định), đều là phát triển ĐỊNH và 
TUỆ, đều sẽ có hào quang ẩn giấu từ sự tĩnh lặng. 


32 


Định 3 


Định (Samadhi) là sự “an tĩnh” về cả tên và tính chất. Có ba 


loại định sau: 


1. Định tạm thời (Khanika Samadlhi) - là trạng thái tâm trở 
nên cố định và yên tĩnh không bị lay chuyển trong một thời 
gian ngắn rồi rút ra khỏi trạng thái đó. 

2. Cận định (Upacara Samadhi) - là trạng thái mà Đức Phật 
nói là gần như giống hệt, nhưng kéo dài lâu hơn Định tạm 
thời (khapika samadhi). Rồi tâm (citfa) rút ra khỏi trạng thái 
này. 

Ở đây, Cận định ( Upacära Samadhi) sẽ được thảo luận một 
cách ngắn gọn từ quan điểm của “Forest Dhamma”° trước khi 
nói tới loại thứ 3. 

Trong Cận định (Upacara Samadhi), khi tâm (ciHfa) rơi vào 
trạng thái an tĩnh, tâm không giữ nguyên ở trạng thái đó, mà rút 


8. “Forest Dhamma” (Pháp trong rừng) là cách nói của tác giả rằng 
các mô tả và giải thích rút ra được từ kinh nghiệm hành thiền của các 
sư mà không phải từ lý thuyết hay sách vở. 


34 


Tuệ phát triển Định 


khỏi trạng thái đó một phần để đi theo và biết nhiều thứ khác 
nhau tiếp xúc với tâm. 

Nhiều khi, có cái khởi lên liên quan đến hành giả và hành giả 
nhìn thấy tướng (ømiffa) có lúc thì xấu, có lúc thì tốt, nhưng 
trong giai đoạn đầu, tướng (ømiffa) thường là về chính hành giả. 
Nếu hành giả không cẩn thận, có thể dẫn đến rắc rối, vì tướng 
(mimifta) khởi lên từ trạng thái định (samadhi) này thường vô 
cùng đa dạng. 

Có lúc hình ảnh của chính hành giả đã chết nằm dài hiện lên 
trước mặt, thân thể tan rã và trương phồng, hoặc có thể là xác 
chết của ai đó. Có khi đó là một bộ xương, hay xương rời rạc xung 
quanh, hay hành giả thấy một xác chết được bê ngang qua. 


Khi những tướng (6mitta) đó hiện lên, người thông minh sẽ 
lấy đó làm Học tướng (Uggaha Nimitfa) của mình; để nó có thể 
trở thành Tợ tướng (Pafibhäga Nimiffa)9, vì nó sẽ chắc chắn làm 
cho định (samadli) trở nên vững chắc và tuệ giác trở nên thấu 
suốt và mạnh mẽ. 

Đối với người có khả năng tốt trong việc giữ thái độ về tâm 
không dính mắc, để thành công trong việc đạt được thành quả từ 


9. Nghĩa của từ ở đây được dùng ở nghĩa khác. Khi được hỏi, tác giả 
nói rằng nghĩa ở đây là Học tướng (Uggaha Nimitta) là tướng (nimitta) 
cơ bản, là cái “mọc lên” hay sinh ra. Khi Học tướng (Uggaha Nimitta) 
tan rã thành các bộ phận cấu thành, nó được gọi là Tợ tướng (Pafibhã- 
ga Nimitfa). Ví dụ, hình ảnh thân vật lý của một người có thể là Học 
tướng (Ugøaha Nimifta), nhưng khi nó phân tách để lộ các bộ phận và 
lục phủ ngũ tạng của thân, đó là Tợ tướng (Pafibhäga Nimifta). 


Định 3 


tướng (6miffa) như vậy, người đó luôn có xu hướng phát triển 
tỉnh giác và trí tuệ (safi-pañña) khi thấy tướng (nimiffa). Nhưng 
có rất nhiều người có tính nhút nhát và đễ bị hoảng sợ, và Cận 
định (Upacara Samadhi) có thể làm hại tâm (ciffa) của những 
người này vì loại định (samaädhi) này rất đa dạng và nhiều trải 
nghiệm đáng sợ có thể xảy ra. Ví dụ, có thể xuất hiện hình ảnh 
của một người đàn ông, mà dáng vóc, màu sắc và địa vị xã hội" 
đều rất đáng sợ, và vị đó có thể xuất hiện như sắp dùng gươm 
chém hành giả, hay ăn thịt hành giả. 

Nhưng nếu hành giả không thấy sợ lắm hoặc không nhút 
nhát, hành giả có thể không bị hại trong những trường hợp đó và 
hành giả có thể học được ngày càng nhiều phương pháp để cứu 
chữa tâm (ciffa) của hành giả từ những tướng (ømiffa) này, hoặc 
từ định (samadhi). Nhưng với người nhút nhát - người thường 
có xu hướng tìm những thứ đáng sợ - càng thấy những tướng 
(nimifta) đáng sợ, tướng (nimiffa) càng trở nên to hơn, và đến 
một lúc nào đó hành giả có thể chẳng may bị điên. 

Đối với những tướng (06miffa) bên ngoài luôn đến rồi đi, 
hành giả có thể biết hoặc không thể biết là tướng (øứmiffa) là 
từ bên ngoài hay khởi lên từ trong tâm mình. Nhưng khi hành 
giả đã thành thục với những tướng (ø6miffa) khởi lên từ trong 
tâm mình, hành giả có thể biết được thế nào là tướng (w„miffa) 
từ bên ngoài. Tướng (niniffa) từ bên ngoài có liên quan đến rất 
nhiều sự việc khác nhau xảy ra với con người, súc vật, ørefa, quỷ 
thần bhøta, con trai của một vị Chúa trời, vị ở cõi trời, Indra, 


10. Ví dụ một người lính, vị quan tòa, viên đao phủ, v.v. 


345 


36 


Tuệ phát triển Định 


hay vị Phạm thiên Brahma, bất kể việc gì có liên quan đến định 
(samadli) của hành giả tại thời điểm đó, thậm chí như hành giả 
nói chuyện với một người khách đến thăm. Khi những việc như 
vậy xảy ra, chúng có thể diễn ra lâu hay chóng phụ thuộc vào 
điều kiện cần thiết cho những việc tiếp xúc đó kéo dài bao lâu. 

Tuy nhiên, nhiều khi loạt điều kiện đầu tiên hết đi thì loạt 
điều kiện khác lại nảy sinh tiếp nối từ loạt điều kiện đầu tiên, 
không đễ kết thúc do đề tài có thể dài hay ngắn. Đến khi kết thúc 
và tâm (ciffa) rút ra khỏi trạng thái đó, có thể đã vài tiếng đồng 
hồ trôi qua rồi. 

Dù tâm (ca) tập trung được ở trong trạng thái định 
(samadli) này bao lâu đi nữa, khi tâm ra khỏi trạng thái đó, hành 
giả sẽ thấy là tâm không làm tăng sức mạnh định (samadii) của 
hành giả, mà cũng không làm nó vững chắc hay lâu bền hơn, mà 
cũng không giúp phát triển và tăng cường tuệ giác của hành giả. 
Nó giống như đi ngủ rồi mơ, khi tỉnh giấc, thân và tâm ta không 
đạt được sức mạnh tối đa. 

Nhưng khi hành giả rút ra khỏi loại định (samadhi) mà hành 
giả đã tập trung được và giữ ở trong trạng thái rút ra đó, hành giả 
sẽ thấy sức mạnh định (samadhi) của hành giả tăng trưởng và nó 
vững chắc hơn, lâu bền hơn. Giống như người đi ngủ không mơ 
mộng, khi tỉnh giấc, thân và tâm anh ta sẽ thấy khỏe mạnh sảng 
khoái. 

Trong Cận định (Upacara Samadhi), nếu hành giả còn chưa 
thuần thục và không sử dụng trí tuệ để thận trọng và canh chừng 
mọi phương diện, nó có thể tạo nhiều vấn đề - và có thể làm hành 


Định 3 


giả bị điên. Những người hành thiền thường gọi trạng thái đó là 
“Pháp bị đứt”, và nó xảy ra vì loại định (samadii) này. Nhưng 
nếu thực hành theo đúng cách, nó có thể có nhiều giá trị khi đi 
với những thứ khác. 

Đối với Học tướng (Uggaha Nimitfa) khởi lên từ tâm (ciff4), 
như đã giải thích ở phần đầu chương này, Học tướng này là nền 
tảng phù hợp nhất để phát triển Tợ tướng (Pafibhaga Nimifta), 
phù hợp với những nguyên tắc hành thiền của những hành giả 
muốn có một phương pháp vừa thuần thục vừa thực sự khôn 
khéo, vì đây là tướng (øémiffa) liên quan đến Chân đế (Ariya 
Sacca). Hành giả cần ghi nhận Tợ tướng (Pafibhäga Nimitfa) 
trong tâm, lúc đó Tợ tướng có thể được coi là Chân đế (Ariya 
Sacca)11, 


Cả hai loại tướng (øứniffa) này, khởi lên từ bản thân hành 
giả và đến từ bên ngoài, đều có thể đưa đến rắc rối nếu hành giả 
là người nhút nhát, và quan trọng là cần có trí tuệ và lòng dũng 
cảm khi có các sự việc xảy ra. Nhưng người có trí tuệ không có 
thành kiến phiến diện đối với Cận định (Upacära Samadhi). Nó 
như một con rắn độc, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đôi khi được 
những người có thể kiếm lợi từ nó nuôi giữ. 

Những phương pháp tu tập với cả hai loại tướng (n=ứmiffa) khởi 
lên từ loại định (samadli) này (Cận định (Upacära Samadhi)) 
do đó như sau: 


11. Ví dụ, hình ảnh của một xác chết hay các bộ phận của nó có thể là 
Dukkha Sacca ( Chân lý về Sự Khổ, Khổ đề). 


37 


38 


Tuệ phát triển Định 


A. Tướng (ø6mifa) khởi lên từ tâm (ciffa) gọi là “nữmiffa 
nội”, hành giả cần tiếp tục và biến nó thành Tợ tướng 
(Patibhaga Nimifta) như đã giải thích ở trên. 


B. Tướng (ømiffa) khởi lên do có thực thể bên ngoài như 
người hay thú vật. Nếu hành giả không thuần thục về định 
(samadhi), hành giả cần ngưng lại và hành giả không được, 
trong thời điểm này, quan tâm tới vấn đề đó nữa. Nhưng khi 
hành giả đã trở nên thành thục trong định (samaädi¡), hành 
giả có thể để tâm (ciffa) ra ngoài và đi theo tướng (øimiffa) 
và xem xem cái gì đang diễn ra. Khi đó nó sẽ rất có ích trong 


việc kết nối các sự kiện trong quá khứ và tương lai với nhau. 


Định (samadli) thuộc loại này rất kỳ lạ, và hành giả không 
được cực đoan và vội vàng hoặc là quá thích thú hay não nề, 
nhưng hành giả cần giữ tâm vững chắc và không sợ hãi khi vô số 
loại tướng (ứmiffa) khởi lên từ Cận định (Upacära Samadhi), và 
nhìn nhận chúng theo tam tướng fi-Íakkana (vô thường, khổ và 
vô ngã - anicca, dukkha và anaffä) ngay khi chúng xuất hiện". Khi 
đó chúng sẽ không tạo được phiền toái gì. 


Tuy nhiên, cần hiểu rằng loại định (samaädÌi) có các tướng 
(nimifta) này khởi lên không xảy ra trong mọi trường hợp, và đối 


12. Điều này có nghĩa là hành giả cần giữ “Trung Đạo”, tránh cực 
đoan khao khát tướng (ømiffa) dễ chịu và không thích tướng (im- 
iffa) khó chịu. Đồng thời, hành giả cũng không được dính mắc vào 
tướng (ømifta) dễ chịu rồi buồn bã khi nó thay đổi hoặc biến mất. 
Bằng việc thấy tam tướng (ti-lakkana) trong tất cả các tướng (øimifta) 
hành giả giữ được thái độ không dính mắc và được an toàn. 


Định 3 


với những trường hợp nó không xuất hiện, cho dù tâm (ca) 
có ở trong trạng thái định bao lâu đi nữa, tướng (ømiffa) cũng 
rất khó xuất hiện. Những loại hành giả này có thể gọi là những 
người có “TUỆ PHÁT TRIỂN ĐỊNH”. Với những hành giả kiểu 
này, thậm chí khi tâm (c¡ffa) đã rơi vào trạng thái an định, tướng 
(nimifta) cũng không xuất hiện dù cho họ ở trong trạng thái này 
bao lâu đi nữa, vì trí tuệ đi liền và liên kết với định (samadhi)°. 

Nhưng khi “ĐỊNH PHÁT TRIỂN TUỆ, thì có khả năng 
tướng (øimiffa) sẽ xuất hiện trong hầu hết mọi trường hợp, vì 
tâm (ciffa) loại này rơi vào trạng thái định rất nhanh; như một 
người rơi xuống một cái giếng hay hố sâu, người đó rơi như vậy là 
vì không cẩn thận và rơi một cách bất ngờ. Do vậy tâm (ciff4) rơi 
xuống ngay lập tức và đến được nơi nghỉ ngơi an tĩnh, rồi nó rút 
khỏi đó và bắt đầu biết rất nhiều thứ, và đó là lúc tướng (0miffa) 
xuất hiện. Đó là cách tướng (imiifa) xuất hiện ở gần như tất cả 
những ai có tâm (ciffa) loại này. 


Nhưng phát triển định (samadhi) theo cách nào đi nữa, trí tuệ 
vẫn luôn rất quan trọng. Khi hành giả rút khỏi định (samadhi), 
hành giả cần quán chiếu các yếu tố (đại, dhafu) và các uẩn 
(khandha) bằng trí tuệ, vì trí tuệ và định (samadli) là một “cặp 
Pháp” đi liền với nhau và không thể tách rời. 

Do đó nếu định (samadhi) không đủ tiến bộ, hành giả cần sử 
dụng trí tuệ để trợ giúp định (samadii). 


13. Hành giả luôn luôn kiểm tra và khảo sát trạng thái định(samaädli) 
khi nó có mặt, và điều này ngăn cản có hiệu quả tướng (ømiffa) xuất 
hiện. 


39 


40 Tuệ phát triển Định 


Đây là kết thúc phần giải thích về Cận định (Upacara 
Samadhi). 


3. An chỉ định (Appana Samadhi) - là trạng thái định 
(samadli) vi tế, vững chắc và không bị lay chuyển, và trong 
trạng thái đó hành giả có thể giữ tập trung trong thời gian 
dài. Hành giả cũng có thể giữ tập trung ở trạng thái đó, hay 
rút ra khỏi đó theo ý muốn. 


Cần hiểu rằng tất cả các loại định (samadhi) đều trợ giúp 
việc phát triển trí tuệ, và mức độ trợ giúp được đến đâu tùy 
thuộc vào mức độ định (samadhi) của hành giả. Nói cách khác, 
định (samadli) thô, trung bình, hay vi tế, trợ giúp trí tuệ thô, 
trung bình, hay vi tế tương ứng, và tùy thuộc vào người có trí 
mà chuyển việc sử dụng định (samadi) của mình vào việc phát 
triển tuệ giác. 

Nhưng nói chung, đạt được loại định (samadi) nào đi nữa, 
hành giả cũng sẽ bị dính mắc vào nó, vì khi tâm (ciffa) ở trong 
trạng thái an định và khi nghỉ ngơi ở đó, là có trạng thái hỷ lạc. 
Có thể nói là khi dính mắc vào định (samaäđli), hay an tĩnh, tâm 
(cita) không gặp vấn đề gì một khi nó vẫn ở trạng thái địnhvà 
có thể nghỉ ngơi lâu bao lâu tùy ý, tùy thuộc vào mức độ định 
(samadhi) của hành giả. 

Một điều quan trọng là khi tâm (ciffa) đã rút ra, nó vẫn muốn 
có trạng thái an tĩnh của mình mặc dù hành giả đã có đủ an tĩnh 
để hành thiền sử dụng trí tuệ- và độ an tĩnh của hành giả đã đủ 


Định 3 41 


để hành giả có thể sử dụng trí tuệ một cách rất hiệu quả. Nhưng 
hành giả vẫn cố ở lại trong trạng thái an tĩnh, mà không hề chú ý 
tới việc phát triển trí tuệ. Đây trở nên nghiện định (samaäđli) và 
không thể rút khỏi nó để tiến xa hơn. 


Tuệ 


ách hành thiền đúng đắn và trôi chảy khi tâm (ciffa) đã đủ an 
tĩnh để nhìn đường hướng là hành giả bắt đầu học cách khám 
phá các bộ phận của thân, riêng lẻ hoặc nhiều bộ phận một lúc, 
bằng trí tuệ, mở thân ra và nhìn vào bên trong thân của chính 
mình. Hành giả có thể bắt đầu bằng tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, gân, xương, tủy, lá lách, tim, gan, hoành cách mô, thận, phổi, 
ruột non, ruột già, thức ăn mới, thức ăn cũ (thức ăn đã tiêu hóa), 
v.v., tất cả những cái đó gọi là 32 bộ phận cơ thể. Những bộ phận 
này theo tiêu chuẩn thông thường cũng luôn đáng ghê tởm, và 
không một bộ phận nào đẹp và quyến rũ - như mọi người trên 
thế gian vẫn thường nghĩ về chúng. 

Khi còn sống, những bộ phận này thật ghê tởm và đáng ghét, 
và khi chết còn hơn thế nữa, không kể chúng là những bộ phận 
của người hay súc vật, đàn ông hay đàn bà, vì đó là bản chất của 
tất cả những bộ phận ấy. 

Thế gian đầy rẫy những thứ như những bộ phận đáng ghê 
tởm này và thật khó tìm được cái gì kỳ quái hơn thế. Nhưng ai 


Tuệ 


sống trên thế gian cũng phải có những thứ đó, phải là những thứ 
đó và phải thấy những thứ đó. 


Vô thường (amicca)  - Tính nhất thời - là bản chất của thân 
này. 

Khổ (dukkha) - Đau đớn và vất vả - là bản chất của 
thân này. 

Vô ngã (anatftä) - Không theo ước muốn của mọi 


chúng sinh - là bản chất của thân 


này. 


Những thứ không đáp ứng được ước vọng của bất kỳ ai luôn ở 
quanh và ngay trong thân này. Vô minh về các chúng sinh và các 
hành, tập hợp tạo nên một cái gì đó (saukhara) là sự không hiểu 
biết về chính thân này. Dính mắc vào các chúng sinh và các hành 
(sankhara) là dính mắc vào chính thân này. Tách rời khỏi các 
chúng sinh và các hành (saäkhara) là tách rời khỏi chính thân 
này. Mê đắm vào tình thương và hận thù là mê đắm vào chính 
thân này. Không muốn chết là lo lắng cho chính thân này - và 
khi đã chết, họ hàng và bè bạn khóc than sầu não cũng là vì chính 
thân này. 

Những đau đớn và khốn khổ từ ngày sinh ra cho đến khi chết 
đi là vì chính thân này. Cả ngày lẫn đêm, thú vật và con người đều 
chạy đường này đường kia theo từng bầy, tìm kiếm chỗ ở và thức 
ăn, cũng chỉ vì bản chất của thân này. 

Nguyên nhân chính yếu và câu chuyện muôn thuở của thế 


gian, bánh xe xoáy con người và súc vật quay vòng mà không cho 


43 


Tuệ phát triển Định 


họ mở mắt nhìn rõ ràng bản chất trạng thái của mình, và như là 
lửa luôn thiêu đốt họ, là câu chuyện của thân này, nguyên nhân 
cho tất cả. Chúng sinh ngập chìm trong ô nhiễm (kiÍesa) đến 
mức họ không không thể tự cứu thoát mình ra khỏi tình huống 
này, cũng là vì thân này. Tóm lại, toàn bộ câu chuyện của thế 
gian này là câu chuyện liên quan đến mỗi thân này mà thôi. 

Khi hành giả khảo sát thân và những thứ liên quan với nó 
bằng trí tuệ không ngừng nghỉ theo cách nói ở trên, đến mức nó 
trở nên rõ ràng và hiển lộ trong tâm, thì từ đâu ô nhiễm có thể 
dấy binh để ngăn tâm không rơi vào trạng thái an tĩnh được? Trí 
tuệ chỉ ra sự thật và làm cho tâm phải nghe, và khi nó làm như 
vậy mọi lúc mọi thời, tâm có thể đi đâu để đối lại với sự thật bắt 
nguồn từ trí tuệ. Ô nhiễm khởi lên từ tâm, và trí tuệ khởi lên từ 
tâm, thì sao tâm, là “cái ta”, lại không thể tiêu diệt được ô nhiễm 
của chính cái ta bằng trí tuệ? Và khi trí tuệ soi rọi thân theo cách 
đó, làm sao hành giả không thể nhìn được trong thân rõ ràng? 


Khi tâm nhìn thân theo cách ở trên, bằng tuệ, nó sẽ chán ngán 
cả thân của chính mình lãn thân của người khác và súc vật khác. 
Điều này sẽ giảm bớt hưng phấn khoái lạc của hành giả về thân, 
và do vậy sẽ thoát khỏi “„pädana” - dính mắc, chấp thủ - vào 
thân bằng cách “samucheddha-pahana” (loại bỏ đính mắc bằng 
cách rũ bỏ nó). Đồng thời, hành giả sẽ biết được thân và tất cả 
các bộ phận của nó như chúng thực là, và hành giả không bị đánh 
lừa vì tình yêu hay hận thù đối với thân của bất kỳ ai hay bất kỳ 
cái gì nữa. 

Tâm (ciffa), khi sử dụng kính thiên văn của trí tuệ để đi du 
ngoạn trong “Thành phố của Thân”, có thể thấy “Thành phố 


Tuệ 


Thân” của chính hành giả và tiếp đó là của những người khác, 
súc vật khác một cách khá rõ ràng, đến khi hành giả nhìn được 
kỹ càng tỉ mỉ hơn rằng mọi đại lộ, phố phường và ngõ ngách đều 
được chia làm ba khía cạnh, đó là tam tướng - vô thường, khổ và 
vô ngã (íi-lakkhana - anicca, dukkha, và anaffä) - và được chia 
làm bốn khía cạnh, đó là bốn yếu tố, hay bốn đại (dhã£u) - đất, 
nước, lửa, gió - và thực là như vậy đối với mọi bộ phận của toàn 
bộ cơ thể. Thậm chí có thể tìm được cả nhà tiêu và nhà bếp ở gọn 
trong “Thành phố Thân” này. 


Người nào có thể thấy thân rõ ràng theo cách này có thể 
xếp vào loại “Lokawidu” - người có thể nhìn thấy rõ ràng trong 
“Thành phố của Thân” suốt khắp ba cõi (fi-loka-dhatu) bằng 
“Sự hiểu biết như thật” (Yatha-Bhuta-Ñãnadassana) - có nghĩa 
là nhìn thấy mọi thứ trong thân một cách chân thật và không còn 
hoài nghỉ về thân nữa - và đó gọi là “Sắc pháp” (Rñpa Dhamma). 


Bây giờ ta tiếp tục thảo luận về minh sát (0ipassana) trong 
mối liên hệ với “Danh pháp” (Nãma Dhamma). 


Nama dhamma (danh pháp) bao gồm 1edanä (thọ), sañña 
(tưởng), saikhara (hành), và wiññana (thức), bốn thứ này là 
nhóm thứ hai của năm uẩn (khandha), nhưng chúng vi tế hơn 
sắc uẩn (r¡pa khandha) là thân. Hành giả không thể dùng mắt 
nhìn vào chúng, nhưng hành giả có thể biết chúng bằng tâm. 


Vedanä (thọ) - nghĩa là những thứ (cảm xúc) tâm trải nghiệm 
được, có khi là dễ chịu, có khi đau đớn, khi thì trung tính. 


`) 


46 


Tuệ phát triển Định 


Saññaä (tưởng) - nghĩa là ghi nhớ (hồi tưởng lại) - ví dụ, nhớ 
các tên, các âm thanh, các vật và các thứ, hoặc là kệ bằng tiếng 


PaÏi, v.v. 

Sankhara (hành) - nghĩa là suy nghĩ hoặc hình thành ý nghĩ 
(tưởng tượng) - như ý nghĩ thiện hay bất thiện, hay ý nghĩ không 
thiện cũng không bất thiện; hoặc ví dụ, việc hình thành ý nghĩ 
dựa trên quá khứ và tưởng tượng ra tương lai. 

Viññana (thức) - nghĩa là biết (biết qua giác quan) - hình 
dáng, âm thanh, mùi, vị, hoặc những thứ xúc chạm vào ta, và các 
đối tượng của tâm, ngay lúc những vật này tiếp xúc riêng biệt với 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hoặc tâm. 

Bốn danh pháp (nãma dhamma) này là các hoạt động của 
tâm, chúng khởi lên từ tâm, chúng có thể được biết trong tâm, và 
nếu tâm không cẩn thận chúng cũng là kẻ lừa gạt (ãyã) tâm, và 
vì vậy chúng cũng là những thứ có thể che giấu hoặc làm lu mờ 
sự thật. 


Cần khảo sát bốn danh pháp (nãma dhamma) này bằng trí 
tuệ và hoàn toàn xét theo khía cạnh về tam tướng (i-lakkhana), 
vì chúng có thay đổi theo cách nào đi nữa, những uẩn (khandha) 
này luôn có tam tướng (i-lakkhana) hiện hữu trong chúng. 
Nhưng khi khảo sát bốn uẩn (khandha) này, hành giả có thể 
khảo sát trong bất cứ uẩn (khandha) nào về bất kỳ tướng nào 
trong tam tướng (i-Íakkhana) mà tâm của hành giả thực sự 
lựa chọn, hoặc có thể khảo sát tổng quát trong tất cả các uẩn 
(khandha) cùng lúc nếu tâm thích cách đó hơn, vì từng uẩn 
(khandha) và tam tướng (fi-lakkhana) đều là các khía cạnh của 


Tuệ 


Pháp có liên kết với nhau. Do vậy, nếu hành giả chỉ khảo sát một 
uẩn (khandha) hoặc tam tướng (fi-lakkhana), nó sẽ làm hành giả 
hiểu, và thấy một cách sâu sắc và đầy đủ các uẩn (khandha) và 
tam tướng (fi-lakkhana) khác, giống như hành giả khảo sát tất cả 
chúng đồng thời cùng một lúc, vì tất cả chúng đều có Ariya Sacca 
(Thánh Đế) làm đường biên cho chúng, làm lãnh thổ của chúng, 
và như là nơi cho chúng trú ngụ't. Giống như ăn thức ăn, tất cả 
đều xuống một chỗ (dạ dày) rồi thấm vào mọi bộ phận của cơ 
thể, là toàn bộ lãnh thổ cho cơ thể trú ngụ. 


Do đó, hành giả cần thiết lập tỉnh thức và trí tuệ sao cho tới 
gần và quen thuộc được với danh pháp (nãma dhamma) - tức 
là bốn uẩn (khandha) này. Những uẩn (khandha) này luôn thay 
đổi, vì chúng xuất hiện, trụ lại một thời gian rồi suy yếu dần rồi 
mất hẳn, và vì là vô thường chúng cũng là khổ (dukkha) và vô 
ngã (anaffä). Đó là cách chúng thể hiện và bộc lộ bản chất thực 
của chúng, nhưng chúng không có thời gian để dừng lại và nhìn 
điều đó. Chúng không bao giờ có thời gian để an tĩnh, thậm chí 
chỉ một khoảnh khắc. Bên trong, bên ngoài, khắp nơi ở tất cả các 
cõi (loka-dhafu), chúng tuyên bố với cùng một giọng rằng chúng 
vô thường, và do đó chúng là khổ (đdukkha) và vô ngã (anatffä), 
và rằng chúng đi ngược lại ước muốn của các chúng sinh 9à điểu 
đó có nghĩa là không một uần nào trong số chúng có chủ. Chúng 
tuyên bố rằng chúng luôn độc lập và tự do, và rằng cứ ai mê muội 
dính mắc vào chúng chỉ có gặp khổ đau, phiền muộn và buồn tủi 


14. Điều này có nghĩa là hành giả nhìn vào tam tướng (i-lakkhana) 
và năm uẩn (khandha) ở bất kỳ đâu, hành giả đều thấy bốn Thánh đế 
Ariya Sacca. 


47 


48 


Tuệ phát triển Định 


tràn đầy trong suy nghĩ và trong tâm người đó đến độ cuối cùng 
nước mắt của sự khốn khổ như dòng sông luôn ngập bờ - và nó sẽ 
tiếp tục như vậy mãi mãi chừng nào các chúng sinh vẫn còn kẹt 
trong vô minh và dính mắc. Rõ ràng, rất dễ chỉ ra rằng năm uẩn 
(khandha) là cái giếng của nước mắt của những ai đã ngập chìm 


trong vô minh. 


Khảo sát tất cả các uẩn (khandha) và các pháp chân thật 
(sabhãva dhamma) (những thứ trong tự nhiên) với trí tuệ đúng 
đăn tới khi biết chúng rõ ràng để giảm thiểu nước mắt của một 
chúng sinh và để làm suy yếu quá trình trở thành và sinh ra, hoặc 
để cắt hắn chúng khỏi tâm, là chủ của đau khổ (đukkha), làm cho 
chúng sinh đó có thể đón nhận hạnh phúc hoàn hảo. 


Pháp chân thật (sabhaua dhamma) như là các uẩn (khandha) 
là độc hại cho những ai vẫn đang còn chìm trong vô minh, nhưng 
ai biết như thật mọi uẩn (khandha) và pháp chân thật (sabhãaua 
đhamma) không thể bị chúng làm hại và vẫn có thể thu nhận 
lợi lạc từ chúng theo những cách phù hợp. Giống như ở nơi có 
những bụi gai góc mọc, chúng nguy hiểm đối với những ai không 
biết chúng ở đâu và với những ai bị vướng vào chúng. Nhưng 
ai biết mọi điều về chúng có thể sử dụng chúng làm hàng rào 
hay ranh giới cho ngôi nhà, do đó tận dụng giá trị từ chúng theo 
những cách phù hợp. Do vậy, hành giả cần hành xử một cách 
khéo léo trong mối liên quan với các uẩn (khandha) và pháp 
chân thật (sabhãua dhammna). 

Tất cả những cái này (uẩn (khandha) và pháp chân thật 
(sabhäava dhamma)) luôn sinh và diệt dựa vào tâm (ciffa), và ta 
cần theo đõi và biết điều gì đang xảy ra với chúng bằng trí tuệ bao 


Tuệ 


quát thì sẽ biết được ngay chúng đang làm gì. Hành giả cần coi 
đó như một nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện trong cả 
bốn tư thế, không được lơ đễnh hay chểnh mảng. 


Giáo Pháp (Dhamma-desanä) sinh khởi từ uần (khandha) 
và pháp chân thật (sabhaua dhamma) ở mọi nơi trong giai đoạn 
này, sẽ hiển lộ nhờ tỉnh giác liên tục và trí tuệ, và những lời dạy 
này không hề thiếu những cách thể hiện tài tình khác nhau. Nó 
luôn bộc lộ hiện thực của tam tướng (i-Íakkhana) trong bản 
thân hành giả suốt cả ngày lẫn đêm, cả khi đứng, đi, ngồi hay 
nằm xuống, và đó cũng là lúc trí tuệ của hành giả đủ chín muồi để 
lắng nghe, như thể hành giả hành thiền về Giáo pháp (Dhamma- 
đesanä) từ những vị sư có trí tuệ nhất. 

Ở cấp độ này, hành giả sẽ hoàn toàn chăm chú khám phá 
bản chất thật sự của uẩn (khandha) và pháp chân thật (sabhãua 
dhamma) đang tự hiển lộ, và hành giả sẽ khó lòng có thể nằm 
xuống ngủ vì sức mạnh của năng lượng trong nền tảng tự nhiên 
đó, luôn tìm kiếm uẩn (khandha) và pháp chân thật (sabhäaua 
dhamma) không ngưng nghỉ bằng trí tuệ - các uẩn (khandha) 
và pháp chân thật (sabhava dhamma) này trở nên giống như nền 
tảng bản chất tự nhiên của hành giả. 


Rồi từ các uẩn (khandha) và pháp chân thật (sabhaua 
đhamma) hành giả sẽ thu nhận được sự thật, và trong tâm hành 
giả sẽ thấy rõ ràng bằng trí tuệ rằng tất cả các uẩn (khandha) và 
pháp chân thật (sabhavua dhamma) ở mọi nơi trong ba cõi (fí- 
loka-dhatu) đều có bản chất và trạng thái bình thường như vậy, 
rằng dường như không có pháp nào ô nhiễm và tham ái (kilesa và 


49 


50 


Tuệ phát triển Định 


tanha) ở bất kỳ hình thái nào, là điều ngược lại với hiểu biết sai 
lầm của phần lớn mọi người. 


Câu chuyện sau đây có thể giải thích điều này rõ hơn. Giả sử 
có vài vật bị kẻ trộm lấy mất, những vật đó bị ô uế do liên quan tới 
những tên trộm. Nhưng một khi các cơ quan chức năng đã điều 
tra cẩn thận vụ việc đến lúc có đủ nhân chứng và vật chứng, và họ 
đã thỏa mãn với việc điều tra của mình, đồ bị lấy cắp đã được tìm 
thấy có thể được trả về cho chủ nhân ban đầu, hoặc được giữ ở 
nơi an toàn, do vậy, sự kết tội sẽ không liên quan đến đồ vật bị lấy 
cắp. Các nhà chức trách lúc đó không còn bận tâm đến những đồ 
bị mất cắp nữa, mà chỉ còn lo trừng phạt kẻ cắp. Khi đó họ phải 
thu thập bằng chứng buộc tội kẻ trộm và bắt giữ hắn và đưa hắn 
ra tòa xét xử theo đúng pháp luật. Khi sự thật về tội của tên trộm 
được lập nên nhờ có đủ nhân chứng và vật chứng, tội trạng được 
luận theo đúng luật pháp, và những ai không bị kết tội được thả 
tự do, như trước khi vụ việc xảy ra. 


Hành xử của tâm (ciffa) đang còn vô minh (azvi//ä), và của 
tất cả các pháp chân thật (sabhaua dhamma,), cũng tương tự như 
vậy, vì uẩn (khandha) và pháp chân thật (sabhava dhamma) 
trong ba cõi (fi-loka-dhatu) không có lỗi gì và hoàn toàn không 
bị ô nhiễm hay có hại, nhưng chúng có liên quan đến ô nhiễm và 
xấu ác vì tâm (cíffa) dưới sự điều khiển toàn diện của vô minh 
(avi//), tự mình không biết “Vô minh(awi//ä) là gì?” 

Vô minh (awi//ã) và tâm (ciffa) trộn vào với nhau làm một, 
và chính tâm (ciffa) là cái bị ảo tưởng hoàn toàn và đi lung tung 
tạo nên tình yêu và hận thù mà nó chôn vào các đại (đhãfu) và 
uẩn (khandha) - đó là, vào hình tướng, âm thanh, mùi, vị và xúc 


Tuệ 


chạm thân thể, và trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó cũng 
chôn tình yêu và hận thù trong sắc (rñp4), thọ (0edanä), tưởng 
(saññä), hành (sankhära), và thức(viñfñaãna), ở khắp mọi nơi 
trong vũ trụ (i-loka-dhafu¿). Đó là những yếu tố thuộc về bản 
chất là bị cột chặt, và tình yêu và lòng hận thù nảy sinh từ toàn bộ 
cái tâm mù quáng này bèn chộp lấy và cột chúng lại. 

Vì sức mạnh của việc nắm giữ và cột chặt, làm nguyên nhân, 
“cái tâm vô minh (avi//ã)” này lang thang suốt qua sinh, lão, bệnh 
và tử, đi hết vòng này đến vòng khác như vậy qua từng mỗi kiếp 
sống, không kể kiếp sống ở cõi cao hơn hay thấp hơn, cõi thiện 
hay cõi ác, ở khắp ba cõi (bhava). 


Các loại kiếp sống khác nhau mà các chúng sinh có thể mang 
trong các cõi này là không thể đếm được, vậy mà tâm vô minh 
vẫn có thể chộp lấy cuộc sống mới ở một trong những cõi này 
theo các điều kiện hỗ trợ (duyên) của tâm (ciffa) này và phụ 
thuộc vào độ mạnh yếu, thiện ác của các duyên đó. Tâm này lại 
phải tiếp tục đi và tái sinh vào những hoàn cảnh thể hiện một 
môi trường đầy đủ mà tâm đó (với những duyên này) liên quan. 

Do vậy, tâm (c¡ffa) dần dần thay đổi theo chiều hướng sai lệch 
khỏi bản chất thực của nó, chỉ vì sức mạnh của vô minh (aw/jã), 
và nó bắt đầu làm nhơ bẩn và nhuộm màu mọi thứ trên thế gian 
theo cách sai lầm, do vậy làm thay đổi trạng thái tự nhiên. Nói 
cách khác, những yếu tố cơ bản ban đầu thay đổi và trở thành súc 
vật, con người, sinh, lão, bệnh và tử, tương ứng với mức độ ngu sỉ 
hay vô minh (awi/jä) của các chúng sinh. 


S1 


52 


Tuệ phát triển Định 


Khi hành giả hiểu rõ với trí tuệ rằng năm uẩn (khandha) và 
các pháp chân thật (sabhaua dhamma) không phải là câu chuyện 
chính, cũng không phải là những kẻ bắt đầu câu chuyện, mà chỉ 
tham dự vào câu chuyện vì vô minh (a7) chính là kẻ nắm 
quyền lực và sức mạnh, bắt tất cả các pháp chân thật (sabhãaua 
đhamma) phải tuân theo bản chất này, thì trí tuệ tìm kiếm nguồn 
gốc của tất cả, đó là “TÂM HAY BIẾT”, là cái “giếng” mà từ đó 
mọi câu chuyện của mọi sự khởi lên không chấm dứt trong mọi 
hoàn cảnh, và trí tuệ không tin vào hiểu biết này được. 


Khi niệm và tuệ đã được phát triển qua việc luyện tập một 
thời gian dài đến khi hoàn toàn thành thạo, chúng sẽ có thể bao 
quanh và xuyên thấu qua “cái trung tâm to lớn”. Nói cách khác, 
“cái biết” (nghĩa là tâm (ciffa) biết), với đầy sự ngu sỉ hay vô 
minh (ai//), không hề do dự khi chiến đấu với trí tuệ. Nhưng 
khi vô minh (awi/ja) không thể chống chọi với “Lưỡi gươm Kim 
cương” được nữa, đó là sự tỉnh giác và trí tuệ không øì lay chuyển 
được, vô minh mất địa vị thống trị khỏi tâm (c¡ffa) đã từng giữ 
ngôi từ vô lượng quá khứ. 

Ngay khi vô minh (avi//ä) bị tiêu diệt và rời khỏi tâm (c4), 
nhờ sức mạnh siêu việt của “Thánh Đạo Tâm” (Magga Ñãna), là 
vũ khí chuẩn xác để dùng lúc này, toàn bộ sự thật đã bị vô minh 
(avi/jã) che lấp và bao phủ từ vô thủy lúc đó được vén mở ra và 


Tuệ 


hiển lộ như “vật đã bị đánh cắp”, hoặc như sự thật đầy đủ trọn 
vẹn. Pháp chưa hề được biết tới trước đây, cuối cùng đã hiện ra 
như “Sự hiểu biết như thật” (Yathä-Bhñta-NÑãnadassan) - trí tuệ 
và sự hiểu biết xuyên thấu thực sự mọi pháp chân thật (sabhãwa 
dhamma) - được hiển lộ mà không có một chút dư sót bị che 
khuất hoặc lu mờ. 


Khi vô minh (awi//ä), tên Lãnh chúa thống trị vòng sinh tử 
đã bị tiêu diệt bằng vũ khí của “Trí tuê” (Paññaä Ñãna), Niết bàn 
(Nibbäna) sẽ hiển lộ tới vị nào hành động chân thật, hiểu biết 
chân thật và thấy chân thật - không thể khác được. 


Tất cả các pháp chân thật (sabhava dhamma), từ năm uần 
(khandha) cho đến các cảnh giới (ãyafana) nội và ngoại và cho 
suốt khắp cả ba cõi (fi-loka-dhatu) đều là Pháp được hiển lộ như 
nó thực là. Khi đó, không có gì có thể khởi lên làm kẻ thù cho 
tâm trong tương lai - trừ sự thăng trầm của năm uẩn (khandha) 
cần được chăm sóc cho đến khi chúng tới điểm kết thúc tự nhiên. 

Do đó, cả câu chuyện là về vô minh (awi//ã) — chỉ là “cái biết 
sai lầm” - đi vòng quanh quấy rầy và cản trở các duyên (điều 
kiện tự nhiên), do vậy các duyên đó bị thay đổi khác với trạng 
thái tự nhiên thật sự của chúng. Chỉ bằng việc diệt trừ vô minh 
(avijjä,), cả thế gian (loka), nghĩa là trạng thái tự nhiên của mọi sự 


15. Đoạn này nghĩa là dưới sự điều khiển của vô minh (zvi//Z), tâm 
(cita) đã cướp đoạt uẩn (khandha) và các pháp chân thật (sabhãwa 
đhamma) và nghĩ về chúng như tài sản của mình. Khi vô minh (awi//ã) 
bị tiêu diệt thì dường như tất cả những cái đó là “những vật bị đánh 
cắp”, và hoàn toàn không phải là tài sản của tâm (ciffa), mà chúng chỉ 
là những hiện tượng trung tính, tự nhiên. 


S3 


54 


Tuệ phát triển Định 


ở mọi nơi trở thành bình thường và không có gì còn sót lại để lên 
án hay chỉ trích. Dường như là tên cướp khét tiếng đã bị cảnh sát 
tiêu diệt, sau đó là mọi công dân trong thị trấn có thể sống hạnh 
phúc và không cần phải cảnh giác vì sợ tên cướp nữa. 

Tâm khi đó có “Sự hiểu biết như thật” (Yathäa-Bhñta- 
NÑãnadassana) nghĩa là nó biết, thấy và thuận theo sự thật của tất 
cả các pháp chân thật (sabhaua dhamma), và hiểu biết này cân 
bằng và không còn theo cách nhìn hay quan điểm phiến diện 
nữa. 

Từ ngày vô minh (awi//ä) tan biến khỏi tâm, tâm hoàn toàn 
tự do trong suy nghĩ, hành thiền, biết và thấy các pháp chân thật 
(sabhaua dhamma) có tiếp xúc với tâm. Mắt, tai, mũi, v.v., và 
hình ảnh, âm thanh, mùi vị, v.v., khi đó được tự do trong phạm 
vi tự nhiên riêng của chúng, không bị tâm áp bức và ép buộc, bị 
khuyến khích hay khích lệ như vẫn thường xảy ra. Vì tâm bây giờ 
ở trong trạng thái của Pháp và công bằng, vì nó công bằng đối 
với mọi sự vật và hiện tượng nên nó không còn bất kể một kẻ 
thù hay mối nguy hại nào nữa. Điều đó có nghĩa rằng tâm (ciff4) 
và tất cả các pháp chân thật (sabhava dhamma) ở khắp tam giới 
(i-loka-dhatx) đều cùng trong một trạng thái bình an tĩnh lặng 
hoàn toàn nhờ công đức của Sự thật hoàn hảo. 

Công việc của tâm (ciffa) và của minh sát (0ipassanä) đối với 
Danh pháp („ãma dhamma) có liên quan tới tâm (ciffa) kết thúc 
tại thời điểm này. 

Tôi muốn xin lỗi các hành giả thực hành với mục đích thoát 
khỏi ô nhiễm theo Giáo Pháp của Đức Phật, khi thấy phần mô 


Tuệ 


tả này khác với những cái họ đã quen thuộc. Nhưng hành giả cần 
nhận thấy rằng Giáo Pháp trong tất cả các tư liệu Phật giáo cổ 
xưa cũng chỉ thẳng vào ô nhiễm và Pháp trong ta, vì ta không nên 
nghĩ rằng ô nhiễm và Pháp được giấu ở đâu đó, bên ngoài, tách 
biệt khỏi ta. 

Hành giả có “Pháp dẫn bên trong” (Opanayika Dhamma) 
một cách chắc chắn trong tâm sẽ có thể tự giải thoát mình, vì 
“Phật pháp” (Sasana Dhamma) dạy cho những ai nghe theo để 
làm nó thành “Opanayika” - hoặc nói cách khác, là đưa Pháp 
vào trong ta. Và xin đừng nghĩ rằng Giáo Pháp của Đức Phật 
là cái của quá khứ hay tương lai và rằng nó chỉ dành cho những 
người đã chết và những người sắp sinh. Ta phải nhận ra rằng Đức 
Phật không dạy cho những người đã chết mà cũng không dạy 
cho những người còn chưa sinh. Ngài dạy cho những người sống 
vào thời đó và những người vẫn còn đang sống như tất cả chúng 
ta, vì đó là bản chất của Đạo Phật là tồn tại trong hiện tại và luôn 
là cái của ngày hôm nay. 

Mong tất cả, không ngoại trừ một ai, đều được hạnh phúc, và 
mong phước lành đến với tất cả những ai được đọc hoặc nghe 
bài này. 


5 


Từ vựng 


Dưới đây là danh sách các từ Páli được sử dụng trong bài viết, 
cùng với một đoạn dịch và bình luận ngắn trong những trường 
hợp cần thiết. Danh sách này được xếp theo thứ tự bảng chữ cái 
Latin để tiện sử dụng. 


Äcariya Thầy. Đôi khi còn là từ dùng để bày tỏ 
sự kính trọng tới một vị sư cao hạ. 

Arnicca Sự vô thường, tính chất tạm thời, sự 
không ổn định. 

Anãpänasati Tỉnh giác với hơi thở vào và hơi thở ra. 
Một trong những hình thức hành thiền 
phổ biến nhất. 

Anattä Ý tưởng và thái độ theo thuyết duy linh 


mà con người và các chúng sinh tự quy 
cho mình, người khác và các vật khác, 
làm tăng trưởng thái độ đã được định 
hình chắc chắn rằng có một thực thể 
nắm quyền tối cao (cái Ta) trong năm 
uẩn (khandha) thực ra là một sự hư cấu 
thuận tiện và nói thực là sai lầm. 


Appana 
Arua 
Asubha 
AUu1Ja 


Äyatana 


Bhaua 
Bhãvuanã 


Bhikkhu 


Bhuta 


Brahma 


Brahmavihära 


Từ vựng 


Chú tâm (vào đề mục). 

Bậc Thánh. 

Cái không dễ chịu, đáng ghê tởm, 
ngược lại với cái mọi người thường 
mong muốn. 

Sĩ, dưới dạng không biết mà không biết 
là mình không biết (mù quáng). 

Các đối tượng của giác quan. Như nhãn 
trần (cảnh của mắt, nhãn căn), nhĩ trần 
(cảnh của tai, nhĩ căn) v.v. - cảm giác 
trong tâm. 

Các cõi, sinh. 

Phát triển thông qua việc hành thiền. 
Một vị sư, thường chỉ một vị sư tu theo 
Phật Giáo. Người sống nhờ vào thức ăn 
được dâng cúng. 

Cái đã được sinh ra. Một hình thức của 
nøa quỷ. 

Vị Phạm thiên, vị trời cao cả, nhưng 
theo nghĩa của các vị trời Hy Lạp, ví dụ 
Zeus. 

Bốn trạng thái: zmeffä (sự thân thiện, 
tâm từ), karunaä (lòng thương cảm, tâm 
bị), mudita (tâm vui mừng với những 
điều lành của người khác, hỷ), „pekkhä 
(tâm quân bình, bình thản, xả). 


S7 


S8 


Tuệ phát triển Định 
Buddho 


C¡iHa 


Desana 
Deva 


Dhamma 

Dhãtu 

Dukkha 
Ekaggatärammanua 
Indra 


]hana 


Một ân đức được tán dương khi tưởng 
nhớ đến Đức Phật. 

Cốt lõi căn bản của tâm, nơi cả Pháp 
và các ô nhiễm (kiÍesa) ở đó. Trong 
trạng thái tinh khiết của nó, tâm (cifa) 
không thể định nghĩa được, và nó vượt 
ra ngoài sự luân hồi (sarsara). Tâm 
kiểm soát các uẩn (khandha) và tâm 
không diệt khi ô nhiễm (&ifesa) diệt. 
Giáo Pháp; bài thuyết Pháp. 

Chư thiên, chúng sinh sống ở các cõi 
trời, các tầng trời ở ngay trên cõi người. 
Sự thật, trật tự tối cao làm nền tảng cho 
tất cả, là Giáo Pháp của Đức Phật. 
Nguyên tố, yếu tố, đại. Như bốn yếu 
tố đất, nước, lửa và gió; và các cơ quan 
giác quan như mắt, tai, mũi, v.v. 
Không hài lòng, khổ. 

Không có nhị nguyên, sự hợp nhất của 
cItta. 

Một trong những vị thượng thần của 
Ấn Độ. 

Các tầng khác nhau của thiền định, bao 
gồm bốn tầng thiền sắc giới (rñpa-jhä- 
na) và bốn tầng thiền vô sắc giới (aru- 


pa-jhäãna). 


Kammatthana 


Karuta 
Kesã 
Khandha 


Kiesa 
Lakkhana 


Loka 
Lokavidu 
Magea 
Mahä 


Maya 
Mlettä 


Nama 
Nana 


Nibbana 


Từ vựng 


nghĩa sách vở: “kazmma = hành động, 
thana = một vùng hay địa điểm”; đề 
mục thiển (người dịch). 

Lòng thương cảm, lòng trắc ẩn. 

Tóc. 

Một tập hợp, nhưng thường chỉ năm 
uẩn (khandha), đó là thân, cảm xúc, ghi 
nhớ, suy nghĩ/tưởng tượng, và thức. 
Những ô nhiễm do tham, sân và sỉ. 
Dấu ấn đặc trưng. Ba Íakkhana (Tam 
pháp ấn, Ba dấu ấn đặc trưng) là vô 
thường, khổ, và vô ngã. 

Thế giới. 

Người nhìn thấu và biết các thế giới. 
Con đường, đạo. Thường nói đến Bát 
Chánh Đạo dẫn tới Nibbäna. 

Cao cả, vượt trội. Ở Thái Lan, là một 
bằng cấp trong việc học tiếng PáÏi. 

Sự lừa gạt, giả dối, ảo tưởng. 

Sự thân thiện; tình yêu thương thuần 
khiết vô điều kiện. 

Tên. Bốn yếu tố thuộc về tinh thần 
trong năm uẩn (khandha). 

Biết, biết theo bản năng, biết bằng trực 
giác. 

Mục đích tối hậu của việc tu tập Phật 
Pháp. Nghĩa sách vở: “Bị tiêu diệt”. 


S9 


ó0 


Tuệ phát triển Định 


Nưmitta 


Opanayika 
Pañiia 
Parikamma 


Patibhäga 
Preta (Pali: Peta) 
Raga 


Ripa 
Sabhãwa 


Sacca 
Samadhi 


Sãmanera 
Sammatha 
Samuccheda-pahäna 
Saneha 


Sankhara 


Một dấu hiệu, một tướng trạng. Trong 
hành thiền, một hình ảnh trong tâm 
thường được nhìn thấy. 

Dẫn tới, mang lại gần. 

'Trí tuệ. 

Việc thực hành để chuẩn bị. Thiền để 
chuẩn bị. 

Nimifa xuất hiện ở tầng thiển định 
samadhi sâu nhất. Tướng, ấn chứng. 
Người đã chết, đã mất, ma quỷ, ngạ 
quỷ. 

Tham dục, dính mắc. 

Hình dáng, hình khối, thân, sắc. 

Bản chất tự nhiên, một thứ trong tự 
mình nó, điều kiện. 

Sự thật. 

Định tâm đạt được có rất nhiều tầng 
bậc và dưới nhiều dạng. 

Người mới tu. 

An tnh, định. 

Xả bỏ bằng cách cắt bỏ các dính mắc. 
Một nhóm gồm ít nhất bốn vị sư, tăng 
đoàn. 

1) Một nhóm những phần tạo nên cái 
gì đó. 2) Là cái kết hợp các phần vào 
với nhau thành một cái gì đó. 

Trí nhớ, ký ức, tưởng uẩn. 


SäSana 
Safi 
Sãuaka 
Sila 
Tanhã 


Thera 


Ti¡-bhava 
Ti-lakkhana 
Ti¡-loka-dhatu 
Dggaha 
Upacara 
Upädäna 
Vedana 


Vihära 
Viññãna 


Từ vựng 


Một tôn giáo, một hệ thống dạy và đào 
tạo. 

Tỉnh thức, tỉnh giác, niệm. 

Người nghe (giáo pháp). Thường chỉ 
những người được nghe Pháp trực tiếp 
từ Đức Phật. 

Đạo đức, giới, hành xử có đạo đức. 
Tham đắm, tham ái, thèm khát, bao 
gồm: tham, sân và sĩ. 

Một người lớn tuổi, một vị sư đã ở 
trong Tăng đoàn (Sazngha) được 10 
hay hơn 10 năm (Vị Tỳ kheo từ 10 hạ 
lạp trở lên.) 

Ba cõi: kãma (dục giới), rupa (sắc 
giới), và aripa (vô sắc giới). 

Ba đặc tính, tam tướng, đó là: vô 
thường, khổ, và vô ngã. 

Ba cõi trên thế gian, toàn bộ vũ trụ. 
Học. Tên của hình ảnh, tướng (6m- 
ifta) xuất hiện trong giai đoạn thứ hai 
của thiền định samadhi. 

Tiếp cận, tới gần. Tên của giai đoạn thứ 
hai của thiền định samadh¡, Cận định. 
Dính mắc, bám níu, chấp thủ. 

Cảm xúc, cảm thọ, thọ. 

Nơi ở. 

Thức. 


ó1 


62 


Tuệ phát triển Định 


Vipassana 


Yatha-Bhúuta- 
NÑănadassana 


Hiểu biết xuyên thấu, minh sát sâu sắc 
và hiệu quả “chữa” các ô nhiễm. Là 
hiểu biết xuyên thấu sinh khởi dựa trên 
sự định tâm (samaädii), và không chỉ là 
nhờ rèn luyện bằng trí óc. 

Thấy bằng minh sát các sự vật như 
chúng thật sự là. (Sự hiểu biết xuyên 
thấu các vật như chúng thật sự là.) 


Lời tán dương 
của Ngài Äcariya Maha Boowa 


Về người dịch, Ngài Äcariya Pafiiauaddho 
(1925 - 2004) 


Nai Äcariya Paññãvaddho là một vị sư người Anh, đến ở tại 
Thiền viện trong rừng Baan Taad lần đầu tiên vào năm 1963, 
và ngài đã ở đó suốt quãng đời còn lại của mình. Ngài không chỉ 
hoàn thiện mình cho đầy đủ nhất, cuộc đời của ngài còn mang lại 
lợi ích lớn lao cho mọi người trên toàn thế giới. Ngay từ khi ngài 
đến ở tại đây, ngài đã là khởi nguồn của sức mạnh và dòng cảm 
hứng đối với nhiều Phật tử từ nhiều nước khi họ đến gặp ngài. Sự 
hiện diện của ngài đã làm xúc động cuộc đời của bao người qua 
nhiều năm tháng. 

Điều này đặc biệt đúng đối với các vị sư Phương Tây đã đến 
Thiền viện trong rừng Baan Taad kể từ ngày ngài tới đây. Ngài 
luôn thể hiện sự cống hiến quên mình cho việc chỉ dạy các vị sư 
này. Họ luôn tin cậy vào Äcariya Paññavaddho để chỉ dạy cách 
thực hành Phật Pháp đúng đắn. Ngài đã là một tấm gương và 
một người thầy thông thái cho hầu hết những người Phương Tây 
đến Thái Lan xuất gia và đi theo Thánh Đạo của Đức Phật. 


Äcariya Paññävaddho đã qua đời vào lúc 8h30 sáng ngày 
18 tháng 8. Sự hiện diện của ngài đã mang lại nhiều lợi ích cho 


64 


Tuệ phát triển Định 


Thiền viện trong rừngBaan Taad theo rất nhiều cách khác nhau. 
Äcariya Paññävaddho đã là một kỹ sư có trình độ với sự hiểu biết 
rất rộng về các lĩnh vực điện và cơ khí. Bất kỳ khi nào tôi hỏi ngài 
một câu về một chỉ tiết máy - dù đó là ô tô, tàu hỏa, máy bay hay 
vệ tinh nhân tạo - ngài đều biết câu trả lời. Tôi hỏi ngài là ngài có 
thể tự mình làm những cái đó được không và ngài trả lời là mặc 
dù ngài hiểu nguyên tắc vận hành của chúng, việc chế tạo những 
cái máy đó đòi hỏi phải có một nhà máy và lực lượng nhân công 
đông đảo. Một người không thể nào làm hết được tất cả. Đó là 
một câu trả lời thật thông minh. Hiểu biết về kỹ thuật của ngài 
cho ta có cảm tưởng rằng ngài phải là một nhà vật lý hạt nhân. Vì 
ngài chưa bao giờ lúng túng khi đưa ra được những lời giải thích 
mạch lạc và rõ ràng, chúng ta có cảm giác rằng ngài biết tất cả 
những điều cần phải biết về những vấn đề này. 

Thỉnh thoảng, xe ô tô của mọi người bị chết máy trong thiền 
viện. Äcariya Paññävaddho sửa được ngay để người chủ của chiếc 
xe có thể lái về nhà. Ngài là chuyên gia điêu luyện trong việc sửa 
chữa đồng hồ treo tường và đeo tay, máy ghi âm và radio. Những 
người trong thiền viện cần sửa những thứ này luôn đến nhờ 
Äcariya Paññävaddho - và ngài không bao giờ làm họ thất vọng. 
Đó là một lý do tôi nói rằng sự hiện diện của ngài đã mang lại lợi 
ích cho Thiền viện trong rừng Baan Taad theo rất nhiều cách. 

Ở mức độ cao hơn, Äcariya Paññãvaddho là một người truyền 
thông tin tuyệt vời. Ngài chịu trách nhiệm chỉ dạy và đào tạo tất 
cả những người nước ngoài đã đến Thiền viện trong rừng Baan 
Taad. Về khía cạnh này, sự viên tịch của ngài là một tổn thất lớn 
lao cho thiền viện của chúng ta. Trình độ kỹ thuật của ngài sẽ 


Tuệ 


không được nhớ đến nhiều bằng sự chỉ dạy của ngài. Ngài luôn là 
người đầu tiên đón nhận khách nước ngoài, và họ tin tưởng vào 
trí tuệ của ngài để chỉ dẫn họ. Việc truyền dạy Phật Pháp của ngài 
thật toàn điện và luôn luôn chuẩn xác. 


Äcariya Paññävaddho viên tịch một cách bình an và tĩnh lặng, 
như vẫn thường thấy ở một vị sư hành thiền. Trạng thái tâm của 
ngài thật tuyệt vời và không øì có thể chê trách được. Ngài đã 
thật sự phát triển được một nền tảng tâm linh vững chắc trong 
tâm mình. Tôi không hề mảy may nghi ngờ về điều này. Khi viên 
tịch, ngài đã ra đi trang nghiêm, lặng lẽ. Và tự tôi chịu toàn bộ 
trách nhiệm sắp xếp lễ an táng ngài. 

Äcariya Paññävaddho nói với tôi rằng ngài có một tiếc nuối. 
Ngài nói rằng ngài lấy làm tiếc rằng người phương Tây, những 
người cực kỳ thông minh khi làm những việc ở đời, lại ngu ngốc 
đến vậy trong lĩnh vực tinh thần. Mặc dù Giáo Pháp của Đức 
Phật là tối thượng hơn mọi thứ thế gian có thể có, rất ít người 
phương Tây nỗ lực học Phật Pháp. Ngài cảm thấy đó là nghiệp 
của họ, sự bất hạnh của riêng họ. Khi con người chỉ sử dụng sự 
thông minh của họ cho mục đích vật chất thôi, họ vẫn không 
hề biết được những vấn đề thuộc về bản chất - về mặt tâm linh 
họ rất ngu ngốc. Ngài thấy đó là bất hạnh của họ. Và ngài quả là 
đúng. 

Không thể so sánh sự thông minh thế gian với trí tuệ sinh khởi 
từ Pháp. Ô nhiễm (kilesa) là một thứ, Pháp là thứ khác. Ãcariya 
Paññävaddho nói với tôi rằng ngài muốn thấy những người 
thông minh từ bỏ chuyện thế gian và chú ý vào việc thực hành 
Phật Pháp. Nếu những người đó thực hành thiền Phật Giáo, họ 


6S 


66 


Tuệ phát triển Định 


có thể mang lại lợi ích lớn lao cho thế giới ta đang sống. Tiếc nuối 
chính của ngài là rất ít người tỏ ra quan tâm. Ngài thấy họ rất 
thông minh theo một cách mà lại rất ngu ngốc theo cách khác. 

Äcariya Paññävaddho rất tinh tế và tao nhã. Ngài không có 
gì có thể chê trách được. Suốt quãng thời gian tôi biết ngài, tôi 
không bao giờ có lý do để chê trách ngài - không bao giờ. Ngài 
luôn luôn điểm tĩnh và thận trọng, và thể hiện trí tuệ trong mọi 
việc ngài làm. Sự viên tịch của ngài là một tổn thất cho các Phật 
tử thuần thành ở khắp mọi nơi. 





www.forestdhamma.org 


SÁCH PHÁT MIỄN PHÍ 


